


HANH TRINH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
CUỘC ĐỜI VÀ THÊ GIỚI CỦA KHYENTSE RINPOCHE, 
ĐẠO SƯ TÂM LINH TÂY TẠNG 


Matthieu Ricard 


TỦ SÁCH LIÊN HOA SANH 








HÀNH TRÌNH 
ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Cuộc Đời và Thế giới của Khyentse Rinpoche, 
Đạo Sư Tâm linh Tây Tạng 


w@é 


Matthieu Ricard 
Hình ảnh và tường thuật của 
Matthieu Ricard 
Bản dịch tiếng Anh của Nhóm 
Dịch Thuật Padmakara, 
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên 


TỦ SÁCH LIÊN HOA SANH 





Đừng quên Đạo Sư 
Hãy luôn luôn cầu nguyện Ngài. 
Chớ để niệm tưởng cuốn hút 
Hãy nhìn vào bản tánh của tâm. 
Đừng quên cái chết 
Hãy kiên trì trong Pháp. 
Đừng quên chúng sinh 


Hãy hồi hướng công đức của bạn cho họ với lòng bì mán. 


GHI CHÚ CỦA TÁC GIÁ 


Quyền sách này là một món cúng dường. Nó là vật cúng 
dường cho Thây tôi, Dilgo Khyentse Rinpoche, cho những bằng 
hữu tâm linh của tôi, và cho tất cả những ai có thể đề mắt một lát 
vào những hình ảnh này. 

Năm 1967, tôi du hành tới Darjeeling ở Ấn Độ và gặp vị 
Thầy đầu tiên của tôi là Kyabje Kangyur Rinpoche. Tôi thường 
xuyên sống trong vùng núi Himalaya từ năm 1972. Sau khi 
Kangyur Rinpoche từ bỏ thế giới này, tôi trải qua mười hai năm 
với Khyentse Rinpoche ở Bhutan, Ấn Độ, và Nepal, học tập với 
ngải và phụng sự ngài. Trong thời gian này, tôi trở thành một tu 
sĩ Phật Giáo. Tôi có may mẫn được hộ tống Khyentse Rinpoche 
ba lần sang Tây Tạng. 


Trong nhiều năm, tôi đã chụp những bức hình các vị Thầy 
của tôi và thế giới xung quanh các ngài. Nguyện ước chính của 
tôi khi làm công việc này là để chia sẻ vẻ đẹp, sức mạnh, và chiều 
sâu phi thường của thế giới của các ngài. 

Theo giáo lý đạo Phật, Phật tánh hiện diện trong mỗi chúng 
sinh, và trạng thái tự nhiên của thế giới hiện tượng thì hoàn toàn 
viên mãn khi không bị hiểu sai do ảnh hưởng của những tư tưởng 
tiêu cực. Những phẩm tính tích cực, chăng hạn như lòng tốt, được 
tin là phản chiếu cấu trúc chân thực và căn bản của con người. Vì 
thế, trong nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi hy vọng là tỏ lộ được vẻ đẹp 
của bản tánh con người. Ngay cả trong sự khổ đau cùng cực cũng 


7 


8 ‹4- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


có thê có phẩm cách và cái đẹp; ngay cả trong khuôn mặt của sự 
hủy diệt và khủng bố vẫn có thể có niềm hy vọng. Điều này đặc 
biệt chân thực đối với xứ sở và dân tộc Tây Tạng, những người 
đã thành công khi vẫn giữ được sự hỉ lạc, sức mạnh nội tâm, và 
sự xác tín ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của họ. 


Sau khi Khyentse Rinpoche viên tịch vào năm 1991, cháu 
ngoại và vị kế thừa tâm linh của ngài là Shechen Rabjam 
Rinpoche, với sự trợ giúp của nhiều đệ tử của ông ngoại mình, 
đã nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp vả duy trì các giáo lý của ngài 
tại các Tu viện Shechen ở Nepal và Tây Tạng vả các tô chức chi 
nhánh của chúng tại những quốc gia khác trên thế giới. Chính 
nhờ sự bảo trợ của Quỹ Tài trợ Shechen mà quyền sách này đã 
được chuẩn bị. 


Tiểu sử cô đọng của Khyentse Rinpoche được biên soạn từ 
tự truyện viết tay của chính ngài (nó bao gồm những năm đầu 
đời của ngài), một vài cuộn băng thu âm trong đó ngài thuật 
lại một vài giai đoạn của đời ngài ở Tây Tạng, và những cuộc 
phỏng vẫn vợ ngài cùng những đệ tử của ngài. Chúng tôi cũng 
vô cùng biết ơn Erik Pema Kunzang đã cho phép chúng tôi kết 
hợp những đoạn trích dẫn từ bản dịch hai tường thuật của Tulku 
Orgyel Topgyal về cuộc đời Khyentse Rinpoche. 


Những yếu tô khác nhau của bản văn được dịch từ tiếng 
Tây Tạng hay được biên soạn và biên tập bởi Nhóm Dịch thuật 
Padmakara, một nhóm các dịch giả quốc tế là những người đã 
thực hành và nghiên cứu Phật giáo trong vài thập niên dưới sự 
hướng dẫn của những Đạo sư Tây Tạng lỗi lạc. Nhóm này tận 
tụy trong việc dịch thuật chính xác và uyên bác những bản văn 
Phật Giáo và những giáo lý khẩu truyền sang các ngôn ngữ Tây 


Ghỉ chú của tác giả vác 9 


phương. Được đặt trụ sở tại Dordogne, Pháp quốc, Nhóm Dịch 
thuật Padmakara được hướng dẫn bởi Pema Wangyal Rinpoche 
và Jigme Khyentse Rinpoche, và đối với quyên sách này thì còn 
có John CantI, Ani Jimba, Daniel Staffler, Wulstan Fletcher, và 
bản thân tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn Jill Heald, Wendy Byrne, và 
Vivian Kurz về sự đóng góp vô giá đối với dự án này. 


Tôi đặc biệt biết ơn Henri Cartier-Bresson đã mang lại cho 
tôi những sự khích lệ, cảm hứng và hỗ trợ cho những mục đích 
của quyền sách này, và Michael Hoffman mà nếu không có sự 
nhiệt tâm, trí tuệ, và kinh nghiệm của ông thì quyền sách này có 
thê chẳng bao giờ trở hành hiện thực. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ 
lòng biết ơn sâu xa tới Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã luôn luôn 
đối xử với các đệ tử của Khyentse Rinpoche với một thiện tâm 
vĩ đại, đã chấp thuận chia sẻ với chúng tôi những hồi tưởng và 
cảm xúc của riêng ngài như một lời nói đầu của quyền sách này. 


Matthieu Ricard 


MỤC LỤC 


THÍ TU NET sxaxcbessedbB81scedVestsfttoeoetenhltboouetdveeoslllosiibsdkie 13 
j1 TT FT HT ca 2256621 e1iecteteceidoedgieeaerattetdcedsse 18 
NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜII.............................---- + ©E+2k SE SE EEEEEEkerrrrkreg 27 
GẶP GỠ NHỮNG ĐẠO SƯ TÂM LINH.......................--.--.2©5+©52 55+: 40 
SỰ SÂU THẮM CỦA THỰC HÀNH TÂM LINH........................... 5] 
VÒNG TRÒN CHUYÊÊN HÓA.........................- 2-5552 ©222£*+£S£Ezxzcrxeee 65 
KHYENTSE RINPOCHE, NHÀ XÂY DỰNG .............................---- 87 
TU) VI T1 1 TA ánh Ai A lhh 66t ceiraude 105 
ĐỜI SÓNG SIÊU VƯỢT THỜI GIAN.........................-- 2-2 52522 127 


DI SẢN TÂM LINH, SỰ CHUYÊN HÓA VÀ TÍNH LIÊN TỤC... 131 
VÒNG TRÒN VIÊN MÃN.......................--: S2 S2 c2 EctctSESESESESEEEEEEeEzsescea 138 





HÒI TƯỞNG 


Khyentse Rinpoche là một trong những vị Thầy tôn quý nhất 
của tôi. Tôi đã nhận từ ngài nhiều giáo lý quan trọng, nhất là từ 
Cô Phái (Nyingma) liên quan tới kinh nghiệm trong Giác tánh, 
hay rIgpa. 


Ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã có một ấn tượng 
rất tốt về ngài. Sau đó trong những kinh nghiệm và giấc mộng 
sâu xa, tôi có những biểu thị rõ ràng cho thấy chúng tôi có một 
vải mối liên hệ nghiệp đặc biệt. Kết quả là tôi bắt đầu nhận từ 
ngài những giáo lý. Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng biết ơn ngài về 
mọi sự giúp đỡ mà ngài đã ban cho tôi. 

Khyentse Rinpoche không bắt đầu bằng một vị trí cao cấp 
trong Giáo hội, nhưng đã trở thành một vị Thầy vĩ đại bằng việc 
phát triển những thành tựu viên mãn và đích thực. Là một Hóa 
Thân của Đạo sư Tây Tạng thế kỷ mười chín Jamyang Khyentse 
Wangpo, ngay từ khi còn nhỏ ngài đã bắt đầu biểu lộ khả năng 
tâm linh mà ngài đã kế thừa từ những đời trước. Ngài nhận những 
giáo lý từ nhiều Đạo sư, và thay vì hoàn toàn để những giáo lý ấy 


lỗ 


14 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


nằm yên trong những trang sách, ngài đã thực sự đưa chúng vào 
thực hành và gặt hái kinh nghiệm trực tiếp từ chúng. 

Khi còn khá trẻ, ngài đã sống cuộc đời của một ấn sĩ và dâng 
hiến toàn bộ thời gian để thiền định những giáo lý và chứng 
nghiệm ý nghĩa thực sự của chúng. Ngài đã đạt được yếu nghĩa 
và điểm trọng yêu của thực hành thiền định, và kết quả là trở 
thành một vị nắm giữ truyền thông đang tồn tại —- những quán 
đảnh, sự truyền dạy, và những giáo huấn cốt tủy — của tám dòng 
truyền tâm linh chính yếu đã phát triển ở Tây Tạng và bao gồm 
những truyền thống Kinh điển và tantra. 


Chưa kề những phẩm tính ân mật khác của ngải, rõ ràng ngài 
là một học giả và hành giả vĩ đại. Tôi đặc biệt cảm kích quan điểm 
không bộ phái sâu xa của ngài. Ở Tây Tạng đã hiện diện một số 
những truyền thống tâm linh khác nhau, tương ứng với những 
phương pháp thực hành khác nhau, mỗi truyền thống được mô 
tả bởi những điểm đặc trưng duy nhất nào đó: một phương diện 
của sự thực hành có thể được nhân mạnh nhiều hơn hay ít hơn, 
hay một vài vẫn đề quan trọng của giáo lý có thể được giải thích 
trong một cách thế đặc biệt. Nếu ta nghiên cứu những truyền 
thống khác nhau này, ta sẽ nhận ra rằng chúng bổ túc lẫn nhau. 
Do đó một sự tiếp cận không bộ phái rất ích lợi cho sự thực hành 
của riêng ta, cũng như đề hỗ trợ cho việc duy trì giáo lý đạo Phật. 


Mặc dù nổi tiếng và có đồ chúng đông đảo, Khyentse 
Rinpoche luôn luôn sống rất dễ thương và khiêm tốn. Kinh 
nghiệm tâm linh sâu xa của ngài thật hiển nhiên, nhưng ngài 
không bao giờ kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình. Đây là điều 
rất đáng lưu ý. Ngài đối xử tốt lành với tất cả mọi người như 
nhau, dù họ ở địa vị cao hay thấp, và thật đúng đắn khi nói 


Hải tưởng sàẶ( 15 


rằng chưa bao giờ người ta nghe thấy ngài nói điều gì xúc phạm 
hay làm buôn lòng người khác. 

Ngài đã làm việc không mệt mỏi để giữ gìn và truyền bá 
những giáo lý của Đức Phật vì lợi ích của tất cả chúng sinh, cứu 
vãn và sao chép lại những Kinh điển hiếm có hầu như đã biến 
mắt, trùng tu những tu viện đã bị phá hủy và đặc biệt là giảng 
dạy. Ngay cả khi đã già, bất kỳ lúc nào ngài luôn luôn sẵn sảng 
ban những bình giảng dựa trên nguyên tác, những quán đảnh, 
và những giáo huấn cốt tủy cho bất kỳ ai có thể trở thành một 
người năm giữ chân thực của dòng truyền thừa. Mọi sự ngài làm 
chỉ nhắm vảo việc giúp đỡ người khác và gìn giữ những giáo lý. 
Ngài cũng biên soạn rất nhiều luận văn và các bình giảng. 

Khyentse Rinpoche là một mẫu mực cho tất cả những vị năm 
giữ giáo lý khác. Chúng ta không nên chỉ ngưỡng mộ sự hiểu 
biết, trí tuệ, và thành tựu không thê nghĩ bản của ngài, mà quan 
trọng hơn nữa, chúng ta nên noi theo gương mẫu của ngải và tự 
ganh đua để đạt được những phẩm tính đó. Những giáo lý của 
Đức Phật có giá trị lớn lao đối với mọi người, không chỉ với 
những hành giả hoàn toản hiễn mình mà còn cả với các cư sĩ, và 
tất cả chúng ta phải nỗ lực hết sức mình để thực hành và thực 
hiện chúng, và để ganh đua với những vị Thầy vĩ đại là những 
người đã noi theo gương mẫu của Đức Phật. Đó là cách thức tốt 
đẹp nhất đề hoàn thành những ước nguyện của vị Thầy của chúng 
ta, sự cúng dường tối hảo mà chúng ta có thê thực hiện cho ngài. 
Trong mức độ hiểu biết của tôi, tôi có cảm tưởng răng việc cúng 
dường sự thực hành và thành tựu tâm linh của tôi cho Thầy tôi là 
cách thức tốt đẹp nhất để làm vui lòng ngài, và tôi khân cầu mọi 
băng hữu tâm linh của tôi cũng phát triển nguyện ước này. Tôi tin 


l6 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


tưởng rằng những hành giả hiện tại có thể rút ra được những lợi 
lạc to lớn từ việc học tập cách thức các hành giả vĩ đại trong quá 
khứ đã nỗ lực trên con đường. 


Là đệ tử của Khyentse Rinpoche, tôi muốn chia sẻ cảm xúc 
của tôi với những đệ tử khác của ngài rằng chúng ta đã rất may 
mắn khi được gặp ngài và nhận những giáo lý của ngài. Những 
gì chúng ta nhận lãnh từ ngài thì vô giá. Như thế, giờ đây điều 
cốt yêu là chúng ta phải thực hiện các giáo lý của ngài trong đời 
sông hàng ngày của ta, để chúng ta trở thành những đệ tử tốt lành 
của một Lạt Ma tốt lành như thế. 


Những kinh nghiệm tâm linh sâu xa, là những gì dường như 
siêu vượt sự giảng giải luận lý, thì không dễ dàng diễn tả bằng 
ngôn từ hay được trao truyền băng phương tiện giảng dạy khâu 
truyền. Đúng hơn, chúng phụ thuộc vào sự hứng khởi và những 
sự ban phước được nhận lãnh từ dòng truyền tâm linh qua vị 
Thầy của ta. Đó là lý do tại sao trong Phật Giáo (và đặc biệt 
là Kim Cương thừa), sự thực hành Guru Yoga — “sự hợp nhất 
với bản tánh của vị Thầy” — được coi là có một tầm quan trọng 
như thế. Bởi thực hành Guru Yoga cực kỳ quan trọng nên những 
phẩm tính của bản thân vị Thầy cũng quan trọng không kém. 
Những phẩm tính cần thiết đối với một vị Thầy chân chính đã 
được chính Đức Phật mô tả chỉ tiết trong nhiều Kinh điển và 
tantra. Tất cả những phẩm tính nảy tôi đều tìm thấy ở Khyentse 
Rinpocbhe. 


Khi những giáo lý đạo Phật bắt đầu nở rộ ở Tây Tạng, những 
sự ban phước của Guru Padmasambhava, người đã đưa Phật 
Giáo vào Tây Tạng, là một tác nhân hết sức quan trọng. Những 
lời nguyện và lòng bi mẫn của Ngài đã thiết lập một sự nối kết 


Hỏi tưởng và L7 


rất đặc biệt giữa Ngài và xứ Tây Tạng. Giờ đây chúng ta đang 
sông trong một thời đại trong đó, theo một quan điểm tâm linh, 
những điều kiện đã bị hư hoại. Con người rất thông minh và đầy 
sáng tạo; nhưng phẩm tính mà họ thường thiếu là thiện tâm thực 
sự của con người. Trí thông minh của họ càng ngày càng được 
sử dụng trong những cách thế hủy diệt. Bản thân những người 
Tây Tạng đã từng trải qua một thời kỳ hết sức khó khăn, với sự 
hủy diệt rộng khắp khiến đất nước và Phật Giáo Tây Tạng phải 
chịu đau khổ. Và ở khắp nơi trên thế giới, mọi loại biến động 
và bất hạnh đã phát sinh. Trong những thời đại khó khăn như 
thế, những sự ban phước của Guru Padmasambhava rất cần thiết, 
và tôi có cảm tưởng răng sự ban phước của Khyentse Rinpoche 
cũng y như vậy, bởi ngài có một mối liên hệ đặc biệt với Guru 
Padmasambhava. 

Như thế, đây là điều tôi suy nghĩ về Thầy tôi. 

Tôi rất hài lòng về việc xuất bản quyên Hành trình đi tới Giác 
ngộ, tiêu sử của Khyentse Rinpoche được minh họa bằng những 
bức ảnh tuyệt đẹp. Với những lời cầu nguyện trí tuệ của Thây tôi 
có thê thâm đẫm tâm thức chúng ta, tôi muốn cảm ơn nhiếp ảnh 
gia, Thượng tọa Konchok Tenzin (Matthieu Ricard), nhà xuất 
bản, và tất cả những ai đã cộng tác trong tác phẩm này. 


út MU” 


Tbe Dalai Lama, Marcb 26, 1996 


LỜI GIỚI THIỆU 


Quyền sách này cố gắng mở cánh cửa đi vào một thế giới cô 
xưa và tuy thế thật đáng lưu ý có liên quan tới thời đại của chúng 
ta, và mang lại một cái nhìn thoáng qua — từ bên trong — về cuộc 
đời của một vị Thầy Phật Giáo Tây Tạng và về một nền văn hóa 
độc nhất vô nhị mà, mặc dù những biến động trong quê hương 
của nó, vẫn tồn tại trong toản bộ tính chất xác thực. 


Trong hơn một ngàn năm, nên văn hóa Phật Giáo đã nở rộ 
trong xứ Tây Tạng như nên tảng của một xã hội nguyên vẹn. Số 
lượng tăng mi được ghi chép lại lên tới một phần tư dân số, một 
con số có lẽ không nơi nào khác trong những nền văn hoá hay 
lịch sử của nhân loại có thể sánh kịp. Thực hành tâm linh rõ ràng 
là mục tiêu chính trong cuộc đời, và những cư sĩ— đàn ông và đàn 
bà, những người du cư, nông dân và các thương nhân — cũng cho 
rằng mặc dù những hoạt động hàng ngày của họ là cần thiết, tuy 
thế nếu so với nguyện ước sâu xa này thì chúng chỉ có tầm quan 
trọng thứ yếu. 


Không còn nghi ngờ gì nữa, hứa nguyện phô quát như thế đối 
với thực hành Phật Giáo đã được thúc đầy bởi sự tiếp cận rất thực 
tế của Phật Giáo để trở thành một con người tốt hơn, nhờ làm 
sáng tỏ những kinh nghiệm đích thực về hạnh phúc và đau khổ và 
những nguyên nhân của chúng. Hắn nhiên là nó cũng được nuôi 
dưỡng bởi vẻ đẹp, sự bao la và thuần tịnh nguyên sơ bị tráng của 
phong cảnh Tây Tạng, điều đó mang lại một môi trường hỗ trợ 


18 


Lời giới thiệu súc 19 


cho đời sông thiền định. Trên hết, Phật Giáo Tây Tạng sản sinh ra 
một số những người (nam và nữ) xuất sắc, như những mẫu mực 
sông động của sự Giác ngộ, là một nguồn cảm hứng không ngơi 
nghỉ cho cộng đồng. 


Một cách đặc trưng, cuộc du hành của những người vỡ mộng 
đối với những mục đích duy vật hay tự-quy khởi hành bằng việc 
tìm kiếm một vị Thầy và sự phát triển niềm tin nơi vị thầy đó 
và những giáo huấn của ngài. Khi ấy với sự dâng hiến vĩ đại, 
người học đạo nghiên cứu và thiền định trong những tu viện hay 
những ẩn thất trong núi non, hoặc, trong trường hợp của những 
gia trưởng, tại nhà trong thời gian rảnh rỗi được sắp xếp theo lối 
sông truyền thông của Tây Tạng. Cuối cùng, một số hành giả trở 
thành những vị Thầy có phẩm tính, có khả năng đóng góp cho 
hạnh phúc của người khác. Quả thực, mục đích của mỗi đệ tử khi 
tự hoàn thiện chính mình là để có được phương tiện nhờ đó có 
thê thực sự giúp đỡ người khác. 


Như thế Phật đạo được bắt rễ trong sự vị tha. Ở một bình diện 
văn hóa, sự quan tâm tới người khác này được biểu lộ như sự bất 
bạo động — bất bạo động đối với người khác, đối với thú vật, và 
đối với môi trường sống. Những người Tây Tạng lánh xa chiến 
tranh, việc săn băn, đánh bắt cá, và tránh làm suy yếu quốc gia 
và nguồn tải nguyên thiên nhiên phong phú của họ bởi việc khai 
thác quá mức. 


Tất cả những ai du hành tới Xứ Tuyết hay gặp gỡ những 
người tị nạn ngoài xứ Tây Tạng đã hết sức kinh ngạc bởi sự pha 
trộn độc nhất vô nhị của sự hoan hi, ngoan cường, và niềm tin 
sâu xa nơi giáo lý đạo Phật là đặc tính của người dân Tây Tạng. 


20 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Vào cuối thập niên 1950, một biến cô đau thương đã bất thần 
xé rách sự an bình một ngàn năm khi Trung Cộng xâm lăng Tây 
Tạng. Vào những năm 1960 xảy ra cuộc Cách mạng Văn hoá, 
và trong thời gian hai mươi năm sau đó, một triệu người Tây 
Tạng — một phân sáu dân số — đã chết vì sự đói khát hay bị ngược 
đãi. Sáu ngàn tu viện và đền chùa bị phá hủy. Kinh sách bị thiêu 
hủy hay bị ném xuống sông. Những tượng đồng quý báu bị nấu 
chảy và bị đúc thành súng ống và đại bác. Cả con người lẫn văn 
hóa đều bị hủy diệt. 

Trên một trăm ngàn người Tây Tạng, dưới sự dẫn dắt của vị 
lãnh đạo tâm linh và thế tục của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã 
đảo thoát sang Ân Độ và những quốc gia lân cận, ở đó họ nuôi 
dưỡng ngọn lửa tự do và nền văn hóa Tây Tạng sâu xa và rộng 
lớn của họ. Nhiều vị Thầy vĩ đại của bốn trường phái chính của 
Phật Giáo Tây Tạng đã tiếp tục giảng dạy vả sáng lập nhiều tu 
viện mới ở hải ngoại. 

Sau cái chết của Mao Trạch Đông, sự tự do ở Tây Tạng khá 
hơn chút ít. Năm 1981, sau hai mươi lăm năm hoàn toàn 1m lặng, 
những người tị nạn Tây Tạng bắt đầu nhận được tin tức từ thân 
quyến của họ còn ở lại Tây Tạng. Một số tu viện được xây dựng 
lại, và một số giới hạn các tu sĩ được phép tiếp tục việc nghiên 
cứu Phật Giáo và sự tu hành của họ. Đó là một kinh nghiệm khác 
xa sự tự do chân thực, tuy thế những cải thiện này đã được đón 
nhận. Một cây cầu đã được xây dựng giữa những vị Thầy lớn 
tuổi vẫn còn sống ở Tây Tạng và một thế hệ trẻ nỗ lực đáng ngạc 
nhiên để nghiên cứu và gia nhập các tu viện. Người Trung Quốc 
nhận ra rằng những thập kỷ của sự ngược đãi đã chăng thay đổi 
được gì đối với những thái độ của người Tây Tạng. Chế độ đã 


Lời giới thiệu dc 2l 


bắt đầu chuyên sang những phương pháp khác từ đó. Hơn là cố 
găng sửa đồi bản thân người Tây Tạng, giờ đây họ nhắm vào việc 
làm giảm bớt dân số Tây Tạng bằng một dòng thủy triều những 
thực dân Trung Quốc tới mức độ làm cho dân Tây Tạng trở thành 
một thiểu số trong chính xứ sở của họ. Trừ phi được nhanh chóng 
ngừng lại, sự di dân có thể rất thành công ở nơi mà sự hành hạ 
ngược đãi bị thất bại, và làm biến mất khỏi thế giới chúng ta một 
dân tộc và một nên văn hóa độc nhất vô nhị. 


Ngay trung tâm thế giới Tây Tạng là Lạt Ma, hay vị Thầy tâm 
linh. Năm 1985, một trong những Lạt Ma Tây Tạng vĩ đại nhất 
trong thời gian gần đây là Dilgo Khyentse Rinpoche đã viếng 
thăm Tây Tạng sau ba mươi năm sông ở hải ngoại. Sự thiết tha và 
sức mạnh của những đám đông lũ lượt kéo tới để gặp ngài có thể 
là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy ở Tây Tạng một sự hồi sinh vẫn 
có thê xảy ra. Tuy thế, đây không đơn thuần là sự trở về quá khứ. 
Trong một chừng mực nào đó, kết quả của việc phải bắt buộc rời 
bỏ quê hương của họ, nhiều Đạo sư Phật Giáo Tây Tạng đã có 
thê truyền cảm hứng và giảng dạy mọi người từ khắp nơi trên thế 
giới, là những người đã nhận ra giá trị không lồ và phổ quát của 
nên văn hóa đặc biệt này. 

Trong quyền sách này chúng tôi miêu tả chân dung Khyentse 
Rinpoche, nguyên mẫu của vị Thầy tâm linh, người mà cuộc du 
hành nội tâm của ngài đã đưa dẫn ngài tới một sự thấu suốt sâu 
thăm phi thường và khiến cho ngài có thể là một suối nguồn 
của lòng từ ái, trí tuệ và lòng bi mẫn đối với tất cả những ai gặp 
được ngài. 


NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI 


Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của 
gia đình Dilgo mà dòng dõi của nó được truy nguyên từ Trisong 
Detsen, vị vua vĩ đại của Tây Tạng vào thế kỷ thứ chín. Ngôi nhà 
của gia đình, nơi ngài sinh ra, ở thung lũng Denkhok trong miền 
Kham - cực đông của bốn tỉnh chính của Tây Tạng. Kham được 
hình thành từ nhiều vương quốc nhỏ, trong đó vương quốc rộng 
lớn và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là Derge. 


Ông nội của Khyentse Rinpoche là Tashi Tsering và sau này 
cha Ngài, cả hai đều là những bộ trưởng của vua xứ Derge. Trong 
tự truyện của Ngài, Khyentse Rinpoche thuật lại: 


“Một người trong tổ tiên của tôi thiệt mạng trong trận chiến 
đâu cho vua xứ Derge. Để đến bù, gia đình Dilgo được tưởng 
thưởng một vùng đất mầu mỡ trong thung lũng Denkhok. Vào 
thời của ông nội tôi, gia đình thường phái một cặp vợ chồng 
người giúp việc tới Denkhok mỗi mùa xuân đề làm việc đồng áng 
và giám sát những gì xảy ra ở đó, và sau đó trở về nhà ở Derge 
vào mùa đông. Cặp vợ chồng này rất quý mến một trong những 
người con trai trong gia đình Dilgo, đó là Tashi Tsering, ông nội 
tôi. Ông không phải là một cậu bé được yêu mến. Thật ra, có quá 
nhiều cậu con trai khiến ông khó có thể được chăm sóc một cách 
đặc biệt, vì thế vợ chồng người giúp việc đã hoàn toản nuôi nắng 
ông như con nuôi trừ cái tên của gia đình. 


“Một hôm, vợ chồng người giúp việc được quyết định sẽ tới 


2 


Những năm đấu đời ‹ÈÂ@- 23 


định cư vĩnh viễn ở Denkhok. Họ có giữ kín sự ra đi không cho 
Tashi Tsering biết đề tránh cho cậu khỏi đau buôn vì sự chia ly, 
nhưng đứa trẻ đã khám phá ra việc ẫy. Khi họ lên đường, cậu đã 
sửa soạn y phục cho chuyên du hành và nải nỉ đi theo họ. Cuối 
cùng thì gia đình quyết định cho cậu tới sống với họ ở Denkhok. 

“Khi lớn lên, ông nội tôi trở thành một người đàn ông rất có 
ảnh hưởng ở Derge và là một bộ trưởng quan trọng trong chính 
phủ Derge, rất được kính phục nhờ tánh trung thực cũng như sự 
thông tuệ và uyên thâm. Bà nội tôi là một Phật tử sùng mộ và đã 
trải qua những thời gian dài trong việc thiền định về Chenrezi, 
Đức Phật của lòng bi mẫn. Con trai của họ là cha tôi. 


“Các Lạt ma! chính của gia đình chúng tôi là Jamyang 
Khyentse Wangpo và Jamgon Kongtrul. Mặc dù ông nội tôi đã 
cảnh cáo rằng nhất định là ngài Jamyang Khyentse sẽ phản đối, 
nhưng là một thanh niên, cha tôi vẫn thường đi săn. Một hôm cả 
gia đình đi tới Tu viện Dzongsar thăm Jamyang Khyentse, ngải 
đã gọi cha tôi vào phòng ngài và hỏi: Con vẫn chưa thôi giết thú 
vật à?' 

“ “Vâng, cha tôi đáp một cách lo lắng, “Con đã giết một ít.” 
Nói dối Lạt ma là điều không thể tưởng tượng nồi. 


“Gia đình Dilgo rât giàu có; con không cân phải săn băn,” 


1 Từ lama có nghĩa là một vị Thầy tâm linh. Những Lạt ma quan trọng, thường là 
những vị Hóa Thân, được ban cho danh hiện Rinpoche, có nghĩa là “bậc tôn quý” 
Nhiều Lạt ma, mặc dù không phải tất cả, là những tu sĩ (có nghĩa là đã thọ giới 
nguyện độc thân và tuân theo những giới luật khác). Ngược lại, có nhiều tu sĩ không 
nhất thiết được coi là Lạt ma, mặc dù cách sử dụng của từ ngữ thường được mở rộng 
trong ngôn ngữ thường ngày là một hình thức xưng hô lễ độ đối với bất kỳ tu sĩ thâm 
niên nào. 


24 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Jamyang Khyentse nói. “Ngày hôm nay con phải hứa sẽ không 
bao giờ đi săn nữa.” Ngài cầm một hình tượng thiêng liêng và đặt 
nó lên đầu cha tôi. Cha tôi cảm thấy không thoải mái và xấu hồ. 

“Khi ông trở về trang trại, ông nội tôi hỏi: “Rinpoche nói gì 
với con?° Cha tôi quá bối rối nên không trả lời được. “Có phải 
ngài bảo con đừng đi săn nữa? ông tôi khăng khăng hỏi. 

“ “Vâng, ngài đã nói thế,” cha tôi thừa nhận. 

“Ông nội tôi đã không nói gì về việc đi săn của cha tôi với 
Jamyang Khyentse, ngài chỉ có thê biết được điều đó nhờ sự thấu 
thị tuyệt diệu của ngài. Từ lúc đó trở đi cha tôi không bao giờ đi 
săn nữa. 

“Mẹ tôi là con gái của một bộ trưởng khác trong chính phủ 
xứ Derge. Bà luôn luôn thật dịu dàng, trong khi tánh khí của cha 
tôi thì nghiêm khắc hơn. 

“Nhà tôi đồ sộ như một cung điện, và nó có hơn một trăm 
phòng, kế cả một vài điện thờ tráng lệ. Ở chái phía tây là điện 
thờ chính, và dù những nhạc cụ được tấu lên ở đó có ầm ï tới đâu 
chăng nữa, nhưng ở chái đông nơi có trang trại của cha mẹ tôi 
cũng không nghe thấy. Khi tôi được khoảng bảy tuổi, tôi thường 
quấn quanh mình một khăn choàng đỏ như một tu sĩ, yêu cầu 
những người giúp việc của chúng tôi cũng làm như thế, và chúng 
tôi gồm tám người hay khoảng ấy đã cùng nhau cử hành những 
buổi lễ. Khi nhiều vị khách của cha tôi nhìn thấy chúng tôi, họ 
hỏi chúng tôi ở tu viện nào, điều ấy làm chúng tôi cười rúc rích. 

“Vào mùa hè, sau một vài môn học trong buổi sáng, tôi 
thường bắt đầu đi lên núi và dựng một chiếc lều trên một bãi cỏ 
đẹp đầy hoa. Tôi ở đó cả ngày đài và chơi đùa trong một dòng 


Những năm đấu đời ‹ÒÂ@- 25 


suối. Vào cuối buôi chiều, khoảng bốn giờ, tôi trở về nhà để học 
thêm nữa. 

“Gia đình tôi có hơn mười ngàn thú vật. Phần lớn chúng được 
những gia đình du cư chăn giữ để đền đáp lại một phần lợi tức 
mà những con thú nảy mang lại cho họ. Những cánh đồng của 
chúng tôi có việc làm cho nhiều người trong khoảng hai tháng, 
vào cuối mùa xuân sau khi tuyết tan, và trong hai tháng vào mùa 
gặt hái trong mùa thu. 

“Khi cha tôi trên năm mươi tuổi, căn nhà của chúng tôi ở 
Denkhok sụp đồ trong một trận động đất, giết chết ông bả nội và 
anh cả tôi. 

“Không lâu trước khi cha mẹ tôi sinh đứa con trai thứ ba, vị 
Lạt Ma của gia đình có vài giấc mơ lành. Trong một giấc mơ ngài 
thấy một cặp xập xõa được lưu giữ ở Tu viện Benchen được tấu 
lên trong một tập hội tại nhà tôi. Ngài giải thích điều này có nghĩa 
là đứa con trai sắp ra đời sẽ là Hóa thân của Sangye Nyenpa, một 
vị Thầy vĩ đại mà trụ xứ của ngài là Benchen. Nhưng cha tôi đã 
giận đữ bởi ông không ước mong bị mắt những đứa con trai của 
ông cho hệ thống tu viện. Ông nói với vị Lạt Ma rằng là người đã 
sông quá lâu với gia đình và từng là một người bạn tốt như thê, 
vậy mà vị Lạt Ma đã tặng cho ông một trăm cú roi da. Ông cũng 
buộc vị Lạt Ma phải thê giữ kín giấc mơ này. Tuy nhiên, một thời 
gian sau Đức Karmapa đã tuyên bố rằng quả thật đứa trẻ này là 
Sangye Nyenpa Rinpoche, và cha tôi bị buộc phải hiến tặng đứa 
con trai của ông một cách miễn cưỡng cho Tu viện Benchen. Ông 
lo lắng rằng bất kỳ những đứa con trai nào khác mà ông có thể có 
cũng sẽ bị tuyên bố là những Lạt Ma hoá thân. 


“Trong khi mẹ tôi mang thai tôi, đứa con trai thứ tư của bà, 


26 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


gia đình đi thăm Mipham Rinpoche, một Lạt Ma vĩ đại sông 
trong một ân thất cách trang trại của chúng tôi khoảng một giờ đi 
bộ. Mipham Rinpoche lập tức hỏi rằng có phải mẹ tôi đang mang 
thai. Cha mẹ tôi xác nhận điều này và hỏi ngải nó là con trai hay 
con gái. 

“ “Nó là con trai,` Mipham Rinpoche nói, “và khi nó sanh ra 
các con phải cho ta biết.” 

“Ngài cho mẹ tôi một giây bảo hộ và vài viên thuốc ban 
phước của Đức Manjushri (Văn Thù), Đức Phật của trí tuệ, để 
cho tôi khi ra đời. Vào ngày tôi sinh ra, trước khi tôi được uống 
sữa mẹ, một Lạt Ma có mặt đúng lúc đề viết trên lưỡi tôi chủng tự 
Di¡,! một cốt tủy của thần chú Manjushri, băng cách dùng những 
viên thuốc bột hòa với nước nghệ. 


“Khi tôi sanh được ba ngày cha mẹ tôi bế tôi lại thăm Mipham 
Rinpoche, ngài nói điều gì đó hàm ý rằng tôi là một đứa trẻ đặc 
biệt. Từ lúc sinh ra, tôi đã có một mái tóc dải rủ xuống tận mắt. 
Cha tôi hỏi có nên cắt nó không, nhưng Mipham Rinpoche bảo 
không và chính ngài thắt nó thành năm búi, giống như mái tóc 
của Đức Manjushri. Theo thỉnh cầu của mẹ tôi, ngài ban cho tôi 
một pháp danh là Tashi Paljor (sự vinh quang tốt lành), chính 
ngài viết nó trên một mảnh giấy nhỏ mà sau này mẹ tôi luôn luôn 


g1ữ nó trong sách câu nguyện của bà. 


! Mỗi vị Phật được kết hợp với một mẫu tự hay chữ Phạn đặc biệt là một hình thức 
cô đọng của thần chú được nối kết với vị Phật này. Khi quán tưởng vị Phật, ta bắt đầu 
bằng cách quán tưởng một chữ như thế, sau đó nó tan thành ánh sáng và tự chuyển 
hóa thành vị Phật - do đó có thuật ngữ “chủng tự” 


Những năm đấu đời ‹ÈÂ@- 27 


“Một khoảng thời gian sau, cha mẹ tôi lại đưa tôi tới thăm 
Mipham Rinpoche. Ngài ban phước cho tôi băng cách cử hành 
một lễ quán đảnh Manjushri và nói: “Ta sẽ chăm sóc con suốt mọi 
đời tương lai của con.” Tôi cảm thấy rằng sự ban phước này của 
ngài là sự kiện tối quan trọng duy nhất trong đời tôi. 


“Khi tôi được một tuổi, một đại Lạt Ma của dòng Sakya là 
ngài Loter Wangpon tới nhà chúng tôi. Ngài là đệ tử Sakya lỗi 
lạc của Jamyang Khyentse Wangpo. Vào lúc đó có một trận dịch 
trong vùng và cha mẹ tôi sợ tôi bị nhiễm bệnh, đã sắp xếp để tôi 
và mẹ tôi ở trên cao trên sườn núi với một trong những tá điền du 
cư của chúng tôi. Khi ngài Loter Wangpo tới nơi, mẹ tôi đưa tôi 
xuống thăm ngài. 


“Ngài ban phước cho tôi, tụng một vài lời khẩn cầu và nói 
với mẹ tôi: 'Đây là một đứa trẻ khác biệt với tất cả những người 
khác. Ta muốn xem những đường chỉ tay của nó.” Ngài đứng dậy 
khó nhọc vì ngài rất nặng nề và bế tôi tới cửa điện thờ. Nhìn đôi 
bản tay tôi trong ánh nắng ngài nói: “Đây quả là một đứa trẻ đáng 
lưu ý." 

Ngài đưa tôi trở về trại của ngài và cho tôi một hột lấy từ 
chuỗi tràng của Jamyang Khyentse mà ngài đeo quanh cổ trong 
một túi nhỏ bằng gâm thêu kim tuyến đỏ của ngài. Ngài cũng làm 
một giây bảo vệ bằng lụa và bảo thị giả của ngài mang một khăn 
lễ dài bằng lụa trắng có dệt những lời ước nguyện tốt lành. Vị 
thị giả là người hơi keo kiệt, đã mang vào một cái khăn lụa tầm 
thường, và Loter Wangpo đã giận dữ buộc ông ta quay trở lại tìm 
một cái khăn đặc biệt hơn. VỊ thị giả trở lại với một cái khăn cũ, 
bị vấy bần. Còn giận dữ hơn nữa, ngài Loter Wangpo phái ông ta 
tìm một khăn trắng mới vả tinh sạch. 


28 s4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
“Mẹ tôi rất khiêm tốn và nói: 'Ò, không, cái đó tốt rồi.” 
“Nhưng Loter Wangpo nói: 'Không, ta phải có một chiếc 
khăn tinh khiết. Cậu bé này là Hóa Thân của vị Thầy ta, ngài 
Jamyang Khyentse Wangpo. Trong ba ngày liên tiếp ta có những 
giác mơ và linh kiến về Khyentse Wangpo, và khi nhìn thấy cậu 
bé ta đã không hè nghi ngờ chút nào.” 


“Khi gặp bất kỳ vấn đề quan trọng nào, cha tôi đều tìm 
lời khuyên bảo từ Mipham Rinpoche, và vào lúc này Mipham 
Rinpoche nói: “Vẫn còn hơi quá sớm đề công khai xác nhận đứa 
bé là Hóa Thân của Khyentse. Điều đó có thể gây nên những 
chướng ngại.” 


“Vì thế trong lúc này cha tôi không dâng tôi cho ngài Loter 
Wangpo, cũng không gởi tôi tới Tu viện Dzongsar. 


“Khi tôi được hai tuổi, Mipham Rinpoche chết, và Shechen 
Gyaltsap Rinpoche tới tham dự các tang lễ. Trong thời gian ngài 
ở đó, tôi tới thăm ngài đều đặn. Ngài bảo cha tôi rằng sau này 
phải đem tôi lại cho ngài tại Tu viện Shechen, bởi tôi sẽ làm lợi 
lạc cho Phật Pháp và tất cả chúng sinh. Cha tôi hỏi ngài có những 
dấu hiệu nào về điều này. Shechen Gyaltsap Rinpoche, người 
rất hiếm khi nói về những điều như thế, đã trả lời rằng đêm hôm 
trước ngài đã có một giấc mộng. Trong giấc mộng đó nơi điện 
thờ của chúng tôi, hình ảnh của Tseringma, vị nữ Bảo hộ Trường 
Thọ, đã biến thành thiên nữ và bảo Rinpoche hãy chăm sóc đứa 
trẻ này, là người sẽ làm lợi ích cho Giáo Pháp. Cha tôi, người rất 
trực tính, nói rằng nếu điều này là chân thực thì ông sẽ cho phép 
tôi tới Tu viện Shechen. Nhưng nếu nó chỉ khiến cho tôi chiếm 
được một ngai tòa trong tu viện và bị dính mắc trong những vấn 
đề chính trị của giáo hội thì ông sẽ không cho tôi đi. Gyaltsap 


Những năm đấu đời j6. 29 


Rinpoche cam đoan với ông là tôi sẽ làm lợi lạc cho Giáo Pháp 
và tất cả chúng sinh, vì thế cha tôi đồng ý để tôi đi. Tuy nhiên khi 
ấy tôi vẫn còn quá trẻ không thê gởi tới Shechen được. 


“Ngay trước khi Mipham Rinpoche tịch, ngài bảo Lạt Ma 
Osel, vị thị giả và đệ tử suốt đời của ngài: “Khi ta chết con sẽ cảm 
thấy đau buồn ghê gớm, nhưng không lâu đâu. Sau cái chết của 
Mipham Rinpoche, Lạt Ma Osel hầu như điên cuồng. Ông nhịn 
đói và không ngừng ra vào căn phòng của mình. Sau một trăm 
ngày ông có một thị kiến trong đó ông thấy Mipham Rinpoche 
trong bầu trời, đội một cái mũ pandita (học giả) và biên soạn một 
bản văn. Khi hoàn tất mỗi trang, ngài ném nó xuống cho Lạt Ma 
Osel. Chữ ngài viết không bằng mực đen mà bằng ánh sáng vàng 
chói lọi. Lạt Ma Osel nhìn một trong những trang giấy và có thể 
đọc được một ít, 'Osel.. Jalu .. Dorje .. Ánh sáng Chói lọi .. thân 
cầu vồng .. kim cương ..` Sau đó Mipham Rinpoche làm cử chỉ 
hướng về bầu trời và nói ba lần: “Osel Jalu Dorje!? Từ lúc đó trở 
đi, nỗi buồn của Lạt Ma Osel hoàn toàn biến mắt. 


“Một thời gian ngắn sau, tôi được đưa tới gặp Kunzang 
Dechen Dorje, một Đạo Sư thành tựu cao cấp. Ngài nói: “Đứa trẻ 
này và tôi đã biết nhau trước đây,' và hỏi tôi: 'Con nhớ ta không?” 

““Con có nhớ ngải không?” cha tôi lập lại. 

“*Có, con biết ngài, tôi nói, hơi hoảng sợ. 

“Kunzang Dechen Dorje nói: “Trong nhiều đời trước chúng 
tôi có một mối liên hệ. Ta sẽ tặng cho cậu bé một món quà đẹp.” 
Ngài có một bộ sưu tập gồm những cái tách quý hiếm. Ngài 
không quan tâm tới vàng, bạc, và những tài sản khác, nhưng ngài 
rất quý những chiếc tách của ngài. Ngài nói với vợ ngài: “Đem 


30 ‹4<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


cho tôi hộp tách,” và tặng tôi một cái tách cực kỳ đẹp mà ngài đồ 
đầy nho. 


“Cha tôi nói với Dechen DorJe là chúng tôi đang đi hành 
hương Lhasa và xIn ngài gia hộ. 


““Ta sẽ cầu nguyện cho các con, ngài nói. “Ta thường quên 
mắt những người mà ta phải nhớ tới trong những lời cầu nguyện 
trừ phi vợ ta nhắc nhở — nhưng ta sẽ không bao giờ quên đứa 
trẻ này.” 

“Chúng tôi đi hành hương Lhasa. Ở đó, một Lạt Ma khác là 
Taklung Matrul bảo cha tôi: “Ông nên chăm sóc đứa trẻ này thật 
cân thận bởi chắc hắn nó là một Lạt Ma Hóa thân. 


“Cha tôi không nói gì. Nhưng khi chúng tôi trở về phòng trọ, 
ông tuyên bố: “Các Lạt Ma không cho tôi giữ bé trai này, nhưng 
tôi sẽ không để nó trở thành một Lạt Ma. Chúng tôi có một gia 
đình lớn, một di sản, và nhiều đất đai phải chăm sóc. Tôi muốn 
nó là một cư sĩ để có thể cai quản tất cả chúng. 

“Khi chúng tôi trở về Kham, cha tôi, anh cả Sheldrup và tôi 
gặp vị thầy vĩ đại Adzom Drukpa. Ngài là một người rất uy nghi. 
Ngài mặc một áo sơ mi bằng lụa trắng thô với cổ áo bằng gâm đỏ 
thêu kim tuyến và một chuỗi mã não quanh cổ. Ngài có mái tóc 
đen dài hơi bạc, thắt lại trên đỉnh đầu bằng một cái khăn. Ngài 
hỏi tôi có phải là cậu bé sẽ nắm giữ di sản của gia đình không, 
bởi tôi đang mặc một chiếc y cư sĩ và để mái tóc dải quấn quanh 
đầu theo kiêu Derge. 

“Sau đó ngài cười và nói: “Phải, cậu ta sẽ nắm giữ di sản của 
gia đình theo một cách nào đó. Nhưng đó là một trở ngại lớn. Ta 
sẽ chờ đợi điều đó chứ?” Cha tôi đã tán thành. 


Những năm đâu đời 0C 31 


“Một lát sau, Adzom Drukpa nói: “Ông cho nó làm một tu sĩ 
thì tốt hơn.” 


“Cha tôi trả lời rằng việc cho tôi làm một tu sĩ sẽ rất khó khăn. 
* “Trong trường hợp đó ta sẽ giải trừ các chướng ngại,`Adzom 
Drukpa nói. 


“Một mũi tên biểu tượng cho sự trường thọ được mang tới, 
và người ta đo chiều dài của nó. Adzom Drukpa tụng một bài 
khẩn nguyện dải, và người ta lại đo mũi tên. Nó đã ngắn hơn 
trước một ngón tay. 


“ “Đó,' Adzom Drukpa nói, “đó là chướng ngại ta đã nói 
với ông!? 

“Cha tôi không có vẻ đặc biệt xúc động. Adzom Drukpa tụng 
bài câu nguyện ba lân nữa, và kéo mũi tên ra. Người ta đo lại một 
lân nữa, và lúc này nó dài hơn lúc ban đâu. 


“ “Ta hoàn toàn không phải là một người bình thường,' 
Adzom Drukpa nói, “và ta lập lại răng sẽ tốt hơn nếu ông cho cậu 
bé làm tu sĩ. 

“Nhưng cha tôi vẫn không phản ứng. Trong bảy ngày, mỗi 
ngày Adzom Drukpa ban cho tôi một lễ ban phước trường thọ. 
Vào ngày cuối cùng ngài tuyên bố: “Giờ đây ta đã giải trừ 
chướng ngại." 

“Ngay sau đó chúng tôi trở về nhà, không bàn luận thêm về 
việc tôi trở thành tu sĩ. 

“Trên đường trở về Denkhok tôi gặp Dzogchen Rinpoche, 
ngài đang điều khiển một cuộc đã ngoại gần một tảng đá lớn 
trước mặt Tu viện Dzogchen. Ngài cũng nói rằng tôi gặp những 


32_ ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


chướng ngại và chúng tôi nên phóng sanh thú vật để chống lại 
chúng. Chúng tôi trở về nhà, và bởi cha tôi sở hữu nhiều con thú 
nên chúng tôi có thể cứu thoát vải ngàn cừu, bò yak, và đê khỏi 
tay đồ tê. 

“Cũng năm đó tôi bị phỏng nồi súp. Ở trang trại của chúng 
tôi, mùa hè là thời gian bận rộn nhất trong năm theo nông nghiệp, 
trong thời gian này chúng tôi thuê mướn nhiều người lao động. 
Để nuôi ăn tất cả những người này, những lượng súp khổng lồ 
được nấu trong một cái vạc lớn. Một hôm, khi chơi đùa với anh 
tôi, tôi ngã vào cái vạc súp đang sôi. Nửa thân dưới của tôi bị 
phỏng tới nỗi tôi phải năm liệt giường trong nhiều tháng vả bệnh 
nặng mặc dù gia đình tôi tụng nhiều bài cầu nguyện trường thọ 
đải cho tôi. 

“Cha tôi hỏi tôi trong nỗi tuyệt vọng: “Theo con thì những 
buổi lễ nào sẽ giúp con khá hơn? Nếu có bất kỳ điều gì có thể cứu 
mạng con thì chúng ta phải thực hiện nó!” 

“Điều tôi mong muốn nhất là làm một tu sĩ, vì thế tôi trả lời: 
“Nếu con có thể khoác y tu sĩ thì điều đó có thể giúp ích cho con. 
Cha tôi hứa với tôi và nhanh chóng tìm được vài chiếc y. Khi 
chúng được trải trên giường, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi cũng 
đặt trên gối một cái chuông và trống tay dùng trong buổi lễ. 

“Ngay ngày hôm sau tôi mời Lạt ma Osel tới cạo đầu cho tôi. 
Tôi được thuật lại là ngày hôm đó một vài người quản gia giả 
của chúng tôi đã khóc lóc than van: “Bây giờ người con trai cuối 
cùng của gia đình Dilgo đã phát nguyện, vậy là dòng tộc đã chấm 
dứt.” Nhưng tôi sung sướng tới nỗi chẳng bao lâu sức khoẻ của 
tôi được cải thiện, và sự nguy hiểm của một cái chết non yếu đã 
lùi dần. Khi đó tôi mười tuổi.” 


Những năm đâu đời lđ„ 33 


Khi tôi an trụ ở một nơi như thê, 
Một nơi vôn không của riêng ai, không bị ai thúc ép, 
Phải chăng đó là nơi rộng rãi, tự do tôi có thê sông 


Tự tại không vướng bận? 


Trong sự cô tịch, tâm và thân 
Không bị sự phóng tâm phiền nhiễu. 
Vì thế, hãy bỏ lại sau lưng đời sống thế tục này 


Và hoàn toàn từ bỏ tâm thức lang thang. 


Quán chiếu sâu xa kết hợp thiền định tĩnh lặng 
Tiệt trừ tận gốc những trạng thái buồn đau, 
Hiểu rõ điều này, trước tiên hãy tìm sự an định, 


Mà những người hoan hỉ từ bỏ thế gian đã tìm thấy. 


Vì thế trong những khu rừng lập lòe đáng yêu này, 
Không bị ưu phiền phá vỡ niềm vui, 
Tôi sẽ hoàn toàn an định tâm thức lang thang, 


Và ở đó an trụ trong tịch liêu tràn trề hỉ lạc. 


Trong các động đá to lớn vừa ý, 
Và mát mẻ nhờ những rặng đàn hương dưới ánh trăng, 
Trong núi rừng thoảng làn gió nhẹ, 


Tâm ta phấn chắn khi mang lại điều tốt lành cho người khác. 


34 


¿: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Những người thực hành tâm theo cách này 
Hạnh phúc của họ là làm an dịu nỗi khổ của chúng sinh, 
Sẽ liều thân trong địa ngục thống khổ vô gián 


Như những con thiên nga lăn xả trên một hồ sen. 


Niềm hi lạc bao la như đại dương 
Phát khởi khi mọi chúng sinh được giải thoát, 


Điều này vẫn còn chưa đủ? Nó không làm ta mãn nguyện 
hay sao? 


Ước muôn giải thoát riêng mình, nó được dành cho tôi ư? 


ShanHdeva 


Như dòng thác núi chảy về đại dương, 


Như mặt trời và mặt trăng chìm gần những dải núi 
phương tây, 


Như những ngày, đêm, giờ, phút trôi qua thật mau chóng — 


Hoàn toàn giống như thế, một đời người cạn kiệt không chút 
động tâm. 


Padmasambhava 
Đời sông lập lòe trong những cơn giông gió của một ngàn 
điêu bât hạnh, 
Còn mỏng manh hơn một bọt nước trong dòng suối. 
Trong giấc ngủ, mỗi hơi thở bắt đầu và lại được hít vào; 
Kỳ diệu biết bao khi ta thức dậy mả vẫn còn sống! 


Nagar†una 


Những năm đấu đời ‹ð§€- 35 


Như một vì sao lung linh, một ảo ảnh, hay một ngọn lửa, 


Như một ảo tưởng thần diệu, một giọt sương, hay một bọt 
nước trên dòng suôi, 


Như một giấc mộng, ánh chớp, hay một đám mây — 

Hãy nhận ra mọi sự đều duyên hợp như những điều này. 
Chandrakirti 

Bởi tiếng chim hót và tiếng rì rào của những rặng cây, 

Bởi những tia chớp và bởi chính bầu trời, 

Cầu mong mỗi một và mọi chúng sinh, 

Nhận ra được âm thanh miên viễn của Pháp. 


ShanHdeva 


Mọi niềm vui mà thể gian gồm chứa 

Đến từ việc ước muốn hạnh phúc cho người khác. 
Mọi khổ đau mà thế gian chất chứa 

Đến từ việc mong muốn lạc thú cho bản thân. 


ShanHideva 


Vì sợ chêt, ta đi vào núi. 

Ta thiên định liên tục về sự xuât hiện không thê tiên đoán 
của cái chết, 

Và năm giữ thành trì của bản tánh vô sanh bât biên. 


Giờ đây ta hoàn toàn vượt lên mọi nỗi sợ chết! 


Milarepa 


36 


‹‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Quê hương tôi là mọi xứ sở — không có phương nảo đặc biệt. 
Tu viện của tôi là những núi non cô tịch — không có nơi nào 
riêng biệt. 

Gia đình tôi là tất cả chúng sinh trong sáu cõi. 

Tên tôi là “Ân sĩ được Tam Bảo Che chở.” 


Shabkar 


Kyema! Kyehu! Cha mẹ yêu quý của con, 

Cha mẹ đã sinh ra con với mọi sự tự do và điều thuận lợi 
của một đời người, 

Và cha mẹ đã chăm sóc con với lòng yêu thương, từ khi con 
còn nhỏ dại đến tận bây giờ. 

Bởi cha mẹ đã giới thiệu con với một vị Thây chân chính, 
Chính nhờ lòng tốt của cha mẹ mà con đã gặp được con 
đường giải thoát. 

Khi đã lắng nghe, nghĩ tưởng, và thiền định về 

Cuộc đời của vị Thầy toàn hảo của con, 

Con đã quyết định lặng lẽ thoát khỏi mọi bận tâm của cuộc 
đời này 

Và lang thang qua những thung lũng trống, không một 


bóng người. 


Cha và mẹ ơi, hãy ở lại trong ngôi nhà sừng sững, tuyệt đẹp 
của các ngài; 


Những năm đấu đời ‹Â@.- 37 


Còn con, đứa con trai nhỏ của cha mẹ, chỉ mong mỏi những 
hang động trống không. 

XIn cảm ơn những y phục tốt lành, mềm mại cha mẹ cho con; 
Nhưng con không cần tới chúng — con thích mặc nỉ trăng 
đơn sơ hơn. 

Con bỏ lại những vật sở hữu phía sau — 


Một bình bát, một cây gậy, và Pháp phục là những gì con cần. 


Con vứt đi sự xa hoa và của cải mà không hối tiếc; 

Một cẩm nang chỉ dạy sâu xa là tất cả những gì con ước ao 
thâu thập. 

Con bỏ lại khu vườn này đầy những bông hoa lộng lẫy, 

Và hướng về chốn hoang vu có những vách đá đơn độc 
nhô ra. 

Con không cân những người hầu, họ chỉ cung cấp nhiên liệu 
sân sĩ và tham ái: 

Chim muông và dã thú là bầu bạn duy nhất con ao ước. 
Trước đây, trước mặt vị Thây tuyệt hảo của con, 

Khi ngài ban quán đảnh Tâm Yếu Bí Mật, 

Con đã nguyện từ bỏ mọi hoạt động của đời này 

Và thực hành phù hợp với Pháp. 

Trong tim con lời hứa ấy rõ ràng như thể được khắc trên đá — 


Con không thể không lên đường tới một sơn thất quạnh hiu. 


38 


‹‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Mặc dù giờ đây con trai của cha mẹ sẽ ấn náu trong thung 
lũng hẹp 


Khuôn mặt tươi vui của cha mẹ sẽ luôn ở bên con, 
Con cũng không quên sự chăm sóc thương yêu của cha mẹ; 
Và nêu con đoạt được thành trì kinh nghiệm và chứng ngộ, 


Con sẽ đên đáp thiện tâm của cha mẹ, điêu ây cha mẹ có thê 
quyêt chăc! 


Khyentse Rinpoche viết khi ngài mười ba tuổi 


Giống như mọi sự từng cái một luôn luôn tiễn gần tới sự tan 
rã cuối cùng của chúng không chút động tâm, cuộc đời của 
riêng bạn thì cũng thế, giỗng như một ngọn đèn bơ, nó sẽ 
nhanh chóng lụi tàn. Thật là ngu xuân khi nghĩ rằng trước 
tiên bạn có thê hoản thành mọi công việc của bạn và sau đó 
lui về sử dụng những giai đoạn sau của đời mình để thực 
hành Pháp. Bạn có thê chắc chắn răng bạn sẽ sống lâu? Cái 
chết đã chăng tắn công người trẻ cũng như người già? Vì thế, 
dù bạn đang làm gì, hãy nhớ tới cái chết và giữ cho tâm bạn 
luôn tập trung vào Pháp. 


Khyentse Rinpoche 


Bơ có thể được làm bằng cách đánh sữa bởi chất béo đã có 
ở trong sữa rồi; chưa từng có ai khuấy nước đề làm bơ. Một 
người đảo vàng tìm vàng trong đá chứ không tìm trong gỗ. 
Hoàn toàn giống như thế, nỗ lực đạt được Phật Quả là một 
việc có ý nghĩa bởi Phật tánh vốn có trong tất cả chúng sinh. 


Những năm đấu đời 6. 39 


Nếu không có tiềm năng ấy, bất kỳ nỗ lực nào cũng chỉ là một 
sự lãng phí thời gian. 


Jamgon Kongtrul 


Khi một thủy thủ có một con tàu, anh ta nên vượt đại dương; 
khi một người chỉ huy có một nhóm người dũng cảm cùng tụ 
hội, anh ta nên đánh bại quân thù; khi một người nghèo khô 
có một con bò như ý, anh ta nên vắt sữa nó; khi một lữ khách 
có một con ngựa oai phong, anh ta nên cưỡi nó tới những 
chốn xa xôi. Giờ đây, khi bạn có một đời người quý báu và 
một vị Thầy hiện thân của chư Phật trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai, hãy nghĩ tưởng với sự hoan hỉ và nhiệt tâm bạn 
sẽ du hành trên con đường Thánh Pháp ra sao, trong khi liên 
tục tiễn gần tới mục đích tối hậu là sự giải thoát và Giác ngộ. 


Shabkar 


GẶP GỠ NHỮNG ĐẠO SƯ TÂM LINH 


Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892), vị tiền nhiệm của 
Khyentse Rinpoche, đã trải qua mười ba năm du hành không mỏi 
mệt khắp Tây Tạng để thọ nhận hàng ngàn truyền thống và dòng 
truyền thừa khác nhau của thực hành Phật Giáo, trong đó nhiều 
truyền thống đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Ngài du hành thật 
khiêm tốn bằng đôi chân với một cái túi trên lưng — người ta nói 
rằng ngài đi mòn ba đôi giày. Khi đã cùng thâu thập những giáo 
lý quan trọng này, Khyentse và Đạo Sư vĩ đại khác là Jamgong 
Kongtrul đã cần cù biên tập, sắp xếp, và xuất bản chúng trong 
năm tuyên tập vĩ đại. Sau đó các ngài bắt đầu trao truyền cho các 
đệ tử sự giảng dạy khẩu truyền và những nghi lễ quán đảnh kèm 
theo những bản văn này, truyền thống sống động mà nếu không 
có chúng thì một mình những pho sách sẽ chỉ lưu giữ được một 
giá trị tượng trưng cho những thế hệ tương lai.! Như thế nhờ bảo 
tồn rất nhiều những giáo lý quý báu, Khyentse Wangpo đã trở 
thành người khởi xướng một cuộc phục hưng Phật Giáo đích 
thực khắp xứ Tây Tạng — một cuộc vận động từ đó nhiều Đạo Sư 
Tây Tạng đương thời vẫn còn rút ra nguồn cảm hứng. Năm bốn 
mươi tuổi, ngài nhập thất suốt phần đời còn lại, không bao giờ 
xuất hiện ngoài ân thất cho tới khi thị tịch vào tuổi bảy mươi ba. 


! Trong truyền thống Tây Tạng, nếu ta sắp nghiên cứu hay thực hành một bản văn 
thì trước tiên ta nên lắng nghe một Lạt ma đọc to bản văn này. Bản thân vị Lạt ma đã 
được nghe nó từ vị Thầy của ngài. Thông thường thì những nghỉ lễ khai tâm được gọi 
là “các lễ quán đảnh” cũng phải được ban cho, cũng như sự giảng huấn khẩu truyền 
bản văn. 


40 


Gặp gỡ những đạo sư tâm linh vác 4] 


Ở phía đông bắc của Derge là Shechen, một trong sáu tu viện 
chính của phái Nyinegmapa. Chính ở nơi đó mà đệ tử thân thiết 
của Khyentse Wangpo là ngài Shechen Gyaltsap Rinpoche (I871- 
1926) đã chính thức công nhận và tôn phong Dilgo Khyentse 
Rinpoche trẻ tuổi là một trong năm hóa thân của vị đại Lạt Ma 
phi thường này. Khi ấy cậu bé mười hai tuổi. Khyentse Rinpoche 
thuật lại về những năm tháng vàng son sống với những vị Thầy 
của ngài: 

“Sau khi tôi trở thành một sa di năm lên mười, một đại học 
giả được gọi là Khenpo Shenpa tới Denkhok trên đường đi 
Kyerbu, nơi ngài đang xây dựng một học viện. Ngài cảm nhận 
rằng tôi là một hóa thân của vị Thây của ngài là Onpo Tenga, vị 
nảy cũng là vị Thầy gốc (bồn sư) của cha tôi. Ngài nói tôi nên tới 
học viện của ngài, ở đó ngài sẽ dạy tôi. Vì thế tôi tới Kyerbu và 
nhận những giáo lý chỉ tiết từ ngài về Bồ Tá Hạnh và về triết học 
Madhyamika (Trung đạo). Trong buổi sáng tôi nhận những giáo 
lý từ ngài và học một mình. Vào buổi chiều tôi sẽ trả lời những 
câu hỏi của ngài về các vẫn đề ngài đã dạy sáng hôm đó và nhắc 
lại một vài trang trong các bản văn tôi định học thuộc lòng. Một 
vài buổi chiều ngài dẫn tôi ra ngoài cửa chơi đùa. Có một lần ngài 
chỉ cho tôi cách ném những viên sỏi nhỏ ở một tảng đá trước mặt 
túp lều của ngài, làm cho những con chuột đồng lăng xăng quanh 
đó chạy nhốn nháo; ngài rất giỏi trong việc đó. Ngài muốn giúp 
tôi tiêu khiển để không buồn chán trong việc học tập. 

“Một thời gian ngắn sau đó Khenpo Shenga tới Động Ánh 
sáng Cầu vồng ở Derge, ở đó ngài sống như Milarepa trong ân thất 
nghiêm nhặt. Tôi đi theo và ở đó với ngài trong năm tháng, nhận 
thêm giáo lý, kế cả Lời Vàng Của Thầy Tôi của Patrul Rinpoche. 


42_ $4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Một hôm ngài bảo tôi: “Hãy nhìn vào bản tánh của tâm, và nói 
cho ta nghe nó ra sao." Không xa những căn lều của chúng tôi, 
dưới chân một vách đá có một bãi cỏ đẹp. Tôi ngồi đó thiền định, 
và trong tôi xuất hiện bản tánh của tâm thì trống không và trong 
trẻo. Tôi trình điều này cho Khenpo Shenga, và cả ngài lẫn đại 
ân sĩ Kunga Palden đều vui lòng; các ngài giải thích điều đó là 
băng chứng tôi đã từng thực hành trong những đời trước. Nhưng 
tôi cho rằng chắc hắn tôi có được câu trả lời này một cách khái 
niệm nhờ việc nghiên cứu Madhyamika của tôi, và nghi ngờ việc 
tôi đã kinh nghiệm trực tiếp bản tánh tối hậu của tâm. 

“Một thời gian sau khi tôi trở về nhà, anh cả của tôi là Shedrup 
bảo tôi rằng việc nghiên cứu thì hoàn toàn rất tốt nhưng hiểu 
biết lý thuyết không thôi thì không đủ. Anh khuyên tôi phải tìm 
kiếm một vị thầy chứng ngộ cao. Theo cái nhìn của anh thì vị 
Thầy thành tựu nhất còn sống khi ấy là ngài Shechen Gyaltsap 
Rinpoche. Người anh khác của tôi là Sangye Nyenpa Rinpoche 
vừa chấm dứt một cuộc nhập thất ba năm và cũng muốn gặp 
Gyaltsap Rinpoche. Vì thế ba người chúng tôi cùng với cha tôi 
và mười người khác lên đường tới Shechen. 


“Khi chúng tôi tới nơi, vị thị giả của Gyaltsap Rinpoche đón 
chào chúng tôi bằng hai chiếc khăn lễ, một cho tôi và một cho 
Nyenpa Rinpoche. Ông ta truyền đạt ước muốn của Gyaltsap 
Rinpoche là hai người chúng tôi chờ một ngày lành để gặp ngài, 
bởi chúng tôi đã từng gặp ngài lần đầu tiên tại Shechen. Tuy 
nhiên Shedrup đã có mặt ở đó trước và có thể viếng thăm ngài 
bất kỳ khi nào anh muốn. 


“Chúng tôi chờ đợi trong ba ngày trước khi nhận lời dạy; và 
với tôi, những ngày chờ đợi để gặp vị Thầy của tôi lần đầu tiên 


Gặp gỡ những đạo sư tâm linh các 43 


dường như rất dài. Sau cùng chúng tôi được đưa lên khu nhập 
thất của ngài. Gyaltsap Rinpoche mặc một áo vét tông màu vàng 
lót lông thú, thay vì những y tu sĩ. Cuối mái tóc của ngài xoăn lại, 
mọc dài đủ để phủ đôi vai, bởi ngài hiễm khi rời ân thất. Chúng 
tôi được mời ngồi và phục vụ cơm nghệ ngọt. Gyaltsap Rinpoche 
muốn biết mọi sự về những vị Thầy mà Nyenpa Rinpoche đã gặp 
và giáo lý ông đã thọ nhận. Nyenpa Rinpoche trả lời những câu 
hỏi của ngài khoảng ba giờ đồng hồ. 

“Ân thất của Gyaltsap Rinpoche được xây ở trên một cái 
mỏm trên sườn núi ở phía trên Tu viện Sechen khoảng bốn mươi 
lăm phút đi bộ. Con đường đi tới địa điểm đẹp đẽ này rất dốc, và 
trơn trợt trong suốt mùa mưa. Từ cửa số bạn có thể nhìn thấy tu 
viện vả con sông ở tận đáy thung lũng, hoàn toàn bị những ngọn 
núi hầu như phủ tuyết quanh năm vây kín. Ngay dưới ấn thất là 
một cái nền giữa những bụi cây bách xù, rất lý tưởng cho việc 
thiền định tĩnh lặng trong những ngày nắng âm. Thấp hơn nữa 
là một cái động nhỏ được gọi là Động Đại Lạc Chói lọi, tại đó 
Gyaltsap Rinpoche đã trải qua vài tháng nhập thất. Phía trên ấn 
thất có thêm những hang động; trong một cái động, những hình 
ảnh thiêng liêng dường như thành hình một cách tự nhiên ở mặt 
tảng đá. Khoảng nửa đường xuống tu viện là trung tâm nhập thất 
chính của Shechen, nơi hầu như mỗi lần có hai mươi tu sĩ thực 
hành nhập thất truyền thống ba năm, ba tháng, và ba ngày. 


“Hiển nhiên Gyaltsap Rinpoche là một trong những Lạt Ma 
uyên thâm và thành tựu nhất trong thời đại của ngài. Có lần ngài 
bắt đầu một cuộc nhập thất ba năm, nhưng chỉ sau ba tháng ngài 
xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người vả nói răng ngài đã 
hoàn tất chương trình dự kiến. Sáng hôm sau, thị giả của ngài để 


44 s4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


ý thấy một dấu chân của ngài xuất hiện trên ngưỡng cửa bằng đá 
của ân thất. Sau này những đệ tử đã di chuyền hòn đá đó và cất 
dấu trong cuộc Cách mạng Văn hóa; ngày nay nó vẫn có thê được 
nhìn thấy ở Tu viện Shechen. 


“Tu viện thường chứa hơn hai ngàn tu sĩ. Tu viện trưởng là 
Shechen Rabjam Rinpoche, một vị khác trong những vị Thầy 
chính của tôi, và chính ngài là người giảng dạy các tu sĩ và ban 
cho họ những lễ quán đảnh. Ngài cũng thăm viễng những tu viện 
khác đề giảng dạy, du hành khắp nơi xa tới tận miền Trung Tây 
Tạng. 


Cũng có mặt tại Shechen là vị Lạt Ma vĩ đại thứ ba, ngài 
Shechen Kongtrul Rinpoche. Ngài sống bên kia bờ dòng thác 
núi cách ấn thất của Gyaltsap Rinpoche — một địa điểm thú vị có 
những bãi cỏ phủ hoa vàng vào mùa hè và những rừng thông rậm 
rạp nơi người ta tìm thấy những cây nắm thơm ngon. Shechen 
Kongtrul là một thiền giả vĩ đại và giống như Shechen Gyaltsap, 
ngải không tham dự vào việc hành chính của tu viện, là việc được 
Shechen RabJam chăm sóc. 


“Một hôm chúng tôi được gọi tới ấn thất của Gyaltsap 
Rinpoche. Khi tới nơi ngải bảo chúng tôi là những giáo lý của 
ngài bắt đầu vào ngày hôm đó, và lễ quán đảnh trước tiên là về 
thực hành Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) theo truyền thông 
Mingdroling. Suốt những tháng tiếp theo, ngài ban cho chúng tôi 
tất cả những giáo lý quan trọng nhất của Kinh điển Nyingma, sự 
truyền dạy Những Tác phẩm Toàn thiện của Mipham Rinpoche 
và Tâm Yếu Bốn-Phản của đạo sư Nyingma vĩ đại Longchen 
RabJam. Sau những khóa giáo lý tôi thường tới thăm Shechen 
Gyaltsap Rinpoche. Ngài quý trẻ con và dường như thích đùa 


Gặp gỡ những đạo sư tâm lĩnh sc- 45 


bốn và chơi đùa với tôi. Ngài luôn luôn dịu dàng và chu đáo, và 
trọn đời ngài hầu như ngài không giận dữ. Trong khóa giảng dạy 
dài ngày, ngài lưu tâm tới việc chơi đùa với các Lạt Ma trẻ và kể 
cho họ nghe những câu chuyện. 

“Trong khi ngài ban quán đảnh, tôi thường bị tràn ngập bởi 
sự chói lọi và tráng lệ của nét mặt và đôi mắt ngài khi, với một 
điệu bộ chỉ về phía tôi, ngài khai thị bản tánh của tâm. Tôi cảm 
thấy rằng chỉ trừ khi lòng sùng mộ yếu ớt của tôi khiến tôi nhìn 
vị Thầy như một con người tầm thường, còn thì sự kiện này hoàn 
toàn không khác gì việc chính Guru Padmasambhava vĩ đại ban 
các quán đảnh cho hai mươi lăm đệ tử. Niềm tin của tôi tăng 
trưởng càng lúc càng mạnh mẽ, và khi ngài nhìn và chỉ vào tôi 
một lần nữa và hỏi: “ Bản tánh của tâm là gì?,° tôi đã nghĩ với lòng 
sùng mộ to lớn: “Đây đích thực là một yogl vĩ đại có thể nhìn 
thấy bản tánh tuyệt đối của thực tại!” và bản thân tôi bắt đầu hiểu 
được cách thiền định. 


“Trong lần viếng thăm Shechen sau đó, tôi thọ giới sa di từ 
Gyaltsap Rinpoche. Trước kia Khenpo Shenga đã ban cho tôi 
những giới nguyện này, nhưng tôi nói với Gyaltsap Rinpoche 
rằng tôi thích nhận chúng từ ngài một lần nữa. Ngài trả lời là theo 
đúng luật thì được nhận những giới nguyện hai lần, giỗng như 
một cái tháp có thê được tô điểm bằng vài lớp vàng. 


“Khi Dzongsar Khyentse Chokyi Lodro lần đầu tiên nói 
với Gyaltsap Rinpoche về tôi, ngài nói: “Tôi đã gặp cậu bé này 
trước đây và tôi cảm nhận mãnh liệt rằng đó là một hóa thân của 
Jamyang Khyentse Wangpo. Xin chăm sóc cậu bé, và tôi cũng sẽ 
làm bất kỳ điều gì có thể để phụng sự cậu ấy. Đặc biệt là tôi xin 
ngài truyền dạy cho cậu Kho fàng những Giáo huấn. Đây là sự 


46. ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


truyền dạy mà Gyaltsap Rinpoche quyết định ban cho vảo lần tới. 
Ngài nói đây là giáo lý chỉ dành cho những hành giả nghiêm túc, 
và trong khi ban chúng ngài sẽ chỉ lưu ý tới những người được 
ngài chọn lựa là sẵn sàng nhận các lễ quán đảnh. Ngài lập một 
danh sách khoảng hai mươi người trong chúng tôi, vả treo một 
dấu hiệu gần cửa để đánh dấu ranh giới của ân thất. Kho tàng 
bao gồm những giáo lý từ tất cả tám trường phái chính của Phật 
Giáo Tây Tạng. Khi Gyaltsap giảng, giọng ngài không mạnh 
lắm, nhưng rõ ràng là tôi có thể hiểu mọi điều ngài nói. Khi đã về 
già tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói ấy. Tôi thực sự coi ngài là bổn 
sư của tôi, bởi chính ngài đã khai thị cho tôi bản tánh của tâm. 

“Khyentse Chokyi Lodro có một bản sao của những quyền 
sách và tôi được bảo theo dõi bản văn cùng với ngải. Có thời gian 
Gyaltsap Rinpoche bị bệnh, và trong thời kỳ đó Khyentse Choky1 
Lodro truyền dạy bằng cách đọc một vài giáo lý khác. Gyaltsap 
hồi phục trong phòng ngài, từ nơi đó, nhờ một cửa số giao tiếp 
với một phòng thờ nhỏ mà chúng tôi tụ họp, ngài có thể tham dự 
buổi giảng dạy. Tôi ngồi cạnh cửa số của ngài và khi nghe bài 
đọc, tôi được yêu cầu sửa chữa bản sao chép bản văn của ngài. 
Thật kỳ điệu khi có cơ hội được nhìn thấy ngài suốt ngảy và làm 
việc với ngài về những pho sách này. Thỉnh thoảng, Khyentse 
Chokyi Lodro bảo tôi viết vài bài thơ. Mặc dù còn rất trẻ, tôi làm 
thơ khá hay; Gyaltsap Rinpocbe rất hài lòng và bảo rằng tôi sẽ trở 
thành một nhà văn tuyệt vời. 

“Giáo lý kéo dài cả thảy ba tháng. Vào cuối khoá chúng tôi 
cử hành những buổi lễ tạ ơn trong hai ngày - kể cả một tiệc cúng 
dường lớn với chính Gyaltsap Rinpoche là Đạo Sư hát tụng, một 
cơ hội độc nhất vô nhị. 


Gặp gỡ những đạo sư tâm linh sát: 47 


“Sau khi kết thúc những giáo lý này, Gyaltsap tôn phong tôi 
là hóa thân về tâm của Jamyang Khyentse Rinpoche. Khyentse 
Wangpo có năm hóa thân, là những vị tương ứng với các hóa thân 
về thân, ngữ, tâm, các phẩm tính, và hoạt động. Khyentse Chokyi 
Lodro là hóa thân hoạt động của ngài. 


“Buổi sáng ngày lễ tôn phong tôi leo lên con đường dẫn tới 
ấn thất. Ở bên trong, một ngai tòa rộng lớn đã được thiết lập. 
Shechen Kongtrul, khi ấy còn rất trẻ, đang cầm hương trầm, và 
Shechen Gyaltsap mặc bộ y phục đẹp nhất của ngài. Các ngài bảo 
tôi ngồi trên ngai. Chỉ có một ít người hiện diện trong phòng. Họ 
tụng những bài kệ mô tả những phẩm tính linh thiêng của thời 
gian và địa điểm của một sự truyền dạy, một vị Thầy, về những 
điều ngài giảng dạy, và về những người nhận giáo lý của ngài. 
Gyaltsap Rinpoche cử hành buổi lễ và chuẩn bị cho tôi những 
phâm vật quý báu tượng trưng cho thân, ngữ, tâm, các phẩm tính 
và hoạt động của chư Phật. Như biểu tượng của thân, ngài ban 
cho tôi những hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sở 
hữu của Mipham Rinpoche và Jamyang Khyentse Wangpo. Như 
biểu tượng của tâm, ngài ban cho tôi vajra (chày kim cương) và 
chuông mà Mipham Rinpoche đã sử dụng suốt đời ngài. Như biểu 
tượng của các phẩm tính, ngải ban cho tôi những vật phẩm cần 
thiết cho việc ban các lễ quán đảnh. Cuối cùng, như biểu tượng 
của sự hoạt động, ngài ban cho tôi ấn của Mipham Rinpoche. Sau 
đó ngài trao cho tôi một văn kiện viết tay, trong đó viết: “Hôm nay 
tôi nhận con trai của gia đình Dilgo và xác nhận cậu là tái sinh 
của Jamyang Khyentse Wangpo. Tôi đặt tên cho cậu là Gyurme 
Thekchog Tenpai Gyaltsen, Cờ Chiến Thắng Bất Biến của Tối 
Thượng Thừa. Tôi phó thác cho cậu những giáo lý của các Đạo Sư 
vĩ đại trong quá khứ. Giờ đây, nếu tôi chết tôi sẽ không hối tiếc. 


48 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


“Vì thế những cơ hội nảy và những dịp khác trải qua một thời 
gian khoảng năm năm là những thời gian tôi sống với Gyaltsap 
Rinpocbe tại Shechen. Trong thời gian ở đó, tôi không sống ngay 
ở tu viện mà tại trung tâm nhập thất trên đồi. 


“Sau đó tôi trở về nhà. Tôi ở trong thất khoảng một năm 
trong một hang động được gọi là Boyam Samphutri. Suốt mùa 
đông, tôi không ra khỏi ân thất, tôi mời Khenpo Thubga uyên bác 
tới và ban cho tôi những giáo lý chỉ tiết Tantra Tỉnh túy Bí mật. 
Ngài tới đó cả thảy ba lần, và tôi học thuộc lòng bản văn gốc lẫn 
bình giảng ba trăm trang của Longchenpa. 


“Một thời gian sau, tôi tới Kyangma Ritro, nơi Khenpo 
Thubøga đã sống. Ở đó không có tu viện hay những toả nhà khác, 
chỉ có những căn lều. Chính ở nơi đó, năm mười lăm tuồi, từ một 
lá thư của cha tôi, tôi được biết Gyaltsap Rinpoche đã mắt. Trong 
một lát tâm tôi trở nên trống rỗng. Sau đó, bất thình lình, ký ức 
về vị Thầy phát khởi mạnh mẽ trong tâm tôi tới nỗi tôi bị xáo trộn 
và oà khóc. Ngày hôm đó tôi có cảm tưởng như thể trái tim tôi bị 
giật tung ra khỏi lồng ngực. Tôi trở về Denkhok và bắt đầu một 
thời kỳ nhập thất kéo dải mười ba năm trong những núi non.” 


Một miếng pha lê nhận vào mọi màu sắc của miếng vải mà nó 
được đặt lên đó, dù là trăng, vàng, đỏ, hay đen. Cũng thế, những 
người mà bạn sống qua một thời gian với họ, dù ảnh hưởng của 
họ là xấu hay tốt, cũng sẽ có một tác động to lớn đối với đường 
hướng của cuộc đời hay sự thực hành của bạn. 

Việc bạn sông một thời gian với những thiện tri thức đích 
thực sẽ làm tâm hồn bạn tràn đây lòng thương yêu đối với tất cả 
chúng sinh và giúp cho bạn thấy rõ sự tham luyễn và sân hận tiêu 


Gặp gỡ những đạo sư tâm lĩnh ác: 49 


cực ra sao. Việc sông với những vị Ấy, và noi theo mẫu mực của 
họ, sẽ làm bạn thắm đẫm một cách tự nhiên những phâm tính tốt 
đẹp của họ, giống như mọi loài chim muông bay quanh một ngọn 
núi vàng sẽ được đầm mình trong ánh sáng vàng chói lọi của nó. 


Đề giải thoát chính mình ra khỏi samsara, vòng luân hồi sinh 
tử khắc nghiệt, và đạt được sự Toàn Giác, bạn phải nương tựa 
một vị Thầy đích thực. Một vị Thây như thế luôn luôn suy nghĩ, 
nói năng, và hành động hoản toàn phù hợp với Pháp. Ngài chỉ 
cho bạn điều cần phải làm để tiến bộ trên con đường, và những 
chướng ngại cần phải tránh. Một thiện tri thức đích thực thì như 
cánh buồm cho phép con thuyền nhanh chóng vượt đại dương. 


Nếu bạn tin tưởng điều ngài nói, bạn sẽ tìm thấy con đường 
ra khỏi sinh tử một cách đễ dàng; đó là lý do khiến vị Thầy được 
coi là vô cùng quý báu. Sự Giác ngộ không phải là cái gì có thể 
được thành tựu chỉ bằng cách theo đuôi những ý tưởng của riêng 
bạn; mỗi giai đoạn riêng biệt của việc thực hành của bạn, dù 
được đặt nền trên các Kinh điển hay tantra, đều đòi hỏi một sự 
giảng dạy từ một vị Thầy có phẩm tính. 


Chúng ta được dạy răng tất cả chư Phật trong quá khứ, chư 
Phật trong hiện tại và chư Phật trong tương lai đều đã thành tựu 
hay sẽ thành tựu Phật Quả bằng cách đi theo một vị Thây. 


Giáo lý của Đức Phật thật bao la, sự truyền dạy của giáo 
lý ấy thì không kế xiết, và những loại chủ đề mà nó bao gồm 
thì vô tận. Nếu không theo những giáo huấn cốt tủy của một vị 
Thầy thì chúng ta sẽ chăng bao giờ biết được cách đúc kết tất cả 
những giáo lý ấy thành những điều cốt yếu nhất và đưa chúng 
vào thực hành. 


50 ‹4<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Mặc dù vị Thầy xuất hiện với chúng ta trong thân tướng con 
người, và dường như hành xử trong cách thế một con người bình 
thường, nhưng thực ra tâm ngài không khác biệt tâm Đức Phật. 
Sự khác biệt duy nhất giữa vị Thầy và Đức Phật nằm ở chỗ lòng 
tốt của vị Thầy đối với bạn, là điều trong thực tế vượt trội lòng 
tốt của tất cả chư Phật trong quá khứ — bởi lẽ mặc dù chư Phật 
đã hoàn toàn giác ngộ, bạn không thê gặp được các Ngài bằng 
xương bằng thịt mà cũng không được nghe giáo lý của các Ngài. 
Trái lại, vị Thầy tâm linh của bạn đã xuất hiện trong thế giới này, 
ngay trong thời đại của bạn. Bạn có thê gặp ngài và nhận từ ngài 
những giáo huấn sẽ đưa bạn ra khỏi vũng lây sinh tử để đi tới 
Giác ngộ. 


Khyentse Rinpoche 


SỰ SÂU THÁM 
CỦA THỰC HÀNH TÂM LINH 


Shechen Gyaltsap đã ban cho Khyentse Rinpoche trẻ tuổi 
nhiều giáo lý, và đã khai mở cho ngài chân tánh của tâm. Khyentse 
Rinpoche đã hứa với Đạo Sư thân yêu của mình là tới lượt ngài, 
ngài sẽ biểu lộ sự rộng lượng hào phóng tương tự cho những ai 
thỉnh cầu giáo huấn nơi mình. Vì thế trước tiên nhằm chuẩn bị 
cho bản thân — ngải mới chỉ mười lăm tuổi khi Shechen Gyaltsap 
thị tịch — hầu như ngài trải qua mười ba năm kế tiếp trong ẩn thất 
tĩnh lặng. Trong những ẩn thất cô tịch và những hang động khuất 
sâu trong sự hoang vu hiểm trở của những đổi cây gần sinh quán 
của ngài trong thung lũng Denkhok, ngài liên tục thiền định về 
lòng từ, bi, và ước muốn đưa tất cả chúng sinh tới sự tự do và 
giác ngộ. Khyentse kể lại cho chúng tôi về những năm tháng ngài 
sông trong thất: 


““Tôi thực hành từ sáng sớm trước bình minh cho tới giữa 
trưa, và từ cuối buổi chiều cho tới đêm. Buổi trưa tôi đọc sách, 
tụng lớn tiếng những bản văn để học thuộc lòng. Tôi sống trong 
một hang động tại Ân Thất Vách Đá trong bảy năm, tại Rừng 
Trắng ba năm, và trong những hang động và túp lều khác mỗi 
lần một ít tháng, chung quanh là những cánh rừng rậm và những 
rặng núi tuyết. 


“Không xa những hang động Padampa là một túp nhà tranh, 
nơi anh Shedrup của tôi và hai thị giả nấu nướng thực phẩm. 


Si 


52_ ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Động của tôi không có cửa, và những chú gấu nhỏ thường tới 
và kêu khịt khịt quanh lối vào. Nhưng chúng không thể leo lên 
thang để vào hang. Trong khu rừng bên ngoài có những con cáo 
và đủ loại chim muông. Cũng có những con báo không ở quá xa; 
chúng bắt một con chó nhỏ của tôi. Một con chim cu cu sông gần 
đó, và nó là đồng hỗ báo thức của tôi. Vào khoảng ba giờ sáng, 
ngay khi nghe tiếng hót của nó, tôi trở dậy và bắt đầu một thời 
thiền định. Lúc năm giờ tôi pha một ít trà, điều đó có nghĩa là tôi 
không cần gặp bất kỳ ai cho tới giờ ăn trưa. Vào buổi tối tôi để 
cho lửa tắt từ từ khiến sáng hôm sau than hông còn đủ nóng để 
khơi lại ngọn lửa. Bằng cách nghiêng mình về phía trước, tôi có 
thể cời ngọn lửa và nâu trà trong cái bình lớn mà không cần rời 
chỗ ngồi. Tôi có rất nhiều sách bên mình. Cái động khá rộng, vừa 
đủ cao khiến tôi đứng không đụng đầu vào mái — nhưng hơi âm 
thấp. Giống như hâu hết những hang động, nó lạnh lẽo vào mùa 
hè và vẫn còn giữ được ít hơi âm trong mùa đông. 


“Tôi sống trong Ân Thất Vách Đá mà không ra khỏi thất 
trong bảy năm. Thỉnh thoảng cha mẹ tôi tới thăm tôi. Tôi mười 
sáu tuổi khi bắt đầu nhập thất. Lúc nảo tôi cũng ngồi trong chiếc 
hộp gỗ bốn mặt, đôi khi duỗi thắng chân. Anh cả Shedrup là vị 
Thầy nhập thất của tôi, và anh bảo tôi rằng trừ phi thỉnh thoảng 
tôi ra ngoài tản bộ, tôi có thể kết thúc trong sự loạn trí; nhưng 
tôi không muốn ra ngoài chút nào. Shedrup cũng đang thực hành 
trong một cuộc nhập thất bán phần tại một túp lều gần đó. Sống 
cùng với anh là một thị giả thỉnh thoảng mang tới thực phẩm của 
gia đình, cách thất của chúng tôi ba giờ đi ngựa. Khi tôi trở về 
Kham năm 1985, tôi gặp lại vị thị giả này, ông vẫn còn sông. 


“Nhiêu con chim nhỏ liêu lĩnh bay vào động của tôi. Nêu tôi 
đê một ít bơ trên đầu ngón tay thì chúng sẽ tới và mô vào đó. Tôi 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh sài. 53 


cũng chia sẻ hang động với hai con chuột. Tôi nuôi chúng băng 
bột lúa mạch, và chúng thường chạy quanh vạt áo tôi. Những con 
quạ chiếm lấy những món cúng dường tôi đề ở bên ngoài. 


“Tôi không dùng thịt trong năm hay sáu năm. Trong ba năm 
tôi không nói một lời nào. Vào buổi trưa, sau bữa ăn, tôi thường 
thư dãn một chút và nghiên cứu một vài quyền sách; tôi không 
bao giờ lãng phí thời gian mà không làm điều gì. Anh Shedrup 
thường khuyên khích tôi sáng tác những bài nguyện, những bài 
ca tâm linh, và những bài thơ mà ông cho răng sẽ đem lại cho 
tôi sự thực hành trong việc sáng tác. Tôi nhận thấy việc viết lách 
thật dễ dàng, và tới cuối giai đoạn đó tôi đã sáng tác khoảng một 
ngàn trang; nhưng về sau, khi chúng tôi đảo thoát khỏi Tây Tạng, 
chúng đã bị thất lạc hết. 


“Hang động đó tạo nên một cảm giác rất trong trẻo và không 
có những sự phóng tâm. Tôi để tóc thật dài. Khi thực hảnh “nội 
hoả” tôi kinh nghiệm rất nhiều hơi nóng, và trong nhiều năm, suốt 
ngày lẫn đêm, tôi chỉ khoác một chiếc khăn và một áo choàng 
bằng lụa thô mặc dù khí hậu hết sức lạnh lẽo. Tôi ngồi trên miếng 
da gấu. Ở bên ngoài mọi sự bị đông giá, nhưng bên trong hang 
thì ấm áp. 

“Sau này tôi di chuyên về Rừng Trắng. Ở đó tự tôi làm cho 
mình một túp lều gỗ nhỏ có một cửa số nhỏ. Tôi thường nhìn thấy 
những con chó sói thở hồn hến; thỉnh thoảng chúng ngừng lại cọ 
người vào góc lều. Cũng có nhiều hươu nai và những con cừu 
màu xanh dương, và đôi khi tôi thấy những con báo. Mỗi tháng 
một lần mẹ tôi tới thăm tôi và ở lại nói chuyện một giờ đồng hồ.” 


54 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Trong thời gian nảy, Khyentse Rinpoche bị bệnh nặng. 
Khyentse Chokyi Lodro và nhiều Lạt ma khác đều thống nhất ý 
kiến là đã tới lúc ngài có một vị phối ngẫu, bởi điều đó cần thiết 
cho ngài với tư cách là một terton, hay người khám phá các kho 
tảng tâm linh (những bản văn do Guru Padmasambhava cất dấu 
được những cá nhân đặc biệt khám phá trong những thời đại 
tương lai). Vì thế ngải kết hôn với Lhamo, một thiếu nữ giản dị 
xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp bình thường. Từ lúc 
đó trở đi, sức khoẻ của ngài được cải thiện; ngài có nhiều thị kiến 
sâu xa và đã khám phá một vài kho tàng tâm. Vợ ngài là Khandro 
Lhamo thuật lại những thời gian đó: 


“Tôi sống ở nhà với mẹ tôi. Một hôm bà sai tôi đi làm trong 
cánh đồng. Trên đường đi, tôi gặp một vài Lạt Ma, họ bảo họ tới 
đề đưa tôi lại một nơi nào đó. Tôi nói tôi không có thì giờ, bởi mẹ 
tôi bảo tôi đi làm. Nhưng họ giải thích rằng tôi phải đi với họ tới 
nơi Khyentse Rinpoche đang nhập thất. Ngày nay những người 
Trung quốc đã đón hạ mọi cây cối, nhưng vào những ngày ấy thì 
việc đi với họ có nghĩa là du hành xuyên qua khu rừng rậm, và 
tôi kinh sợ những dã thú. 


“Ân thất của Rinpoche là một túp lều gỗ nhỏ xíu. Anh ngài, 
Apo Shedrup, sống ở gần đó trong một cái buông nhỏ khác, và 
tôi có một gian nhà nhỏ riêng biệt. Bếp thì ở xa phía dưới ngọn 
đôi, trong một cái hang nhỏ trồng trải. Cùng với hai người phục 
vụ, chúng tôi có cả thảy năm người. 

“Rinpoche bị bệnh rất nặng vả khuôn mặt ngài có vẻ tối. Tôi 
lo lắng khi thấy ngài quá yếu và nghĩ răng ngài sắp chết. Nhưng 
sau khi tôi tới đó thì sức khoẻ của ngài dường như khá hơn. Một 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh ‹ÈÀ- 55 


hôm ngài rời khỏi giường trong chiếc áo choàng trắng, và ngài 
mời tôi lại và ăn với ngài. 

“Lần đầu tiên khi tôi tới sống với Rinpoche, Khyentse Chokyi 
Lodro và những Lạt Ma khác bảo ngài lập gia đình để kéo dài 
thọ mạng, nêu không ngải sẽ chết. Trong một vài bản văn có tiên 
đoán rằng Rinpoche nên kết hôn với tôi để bảo đảm là những 
Phật sự của ngài sẽ trở nên thật rộng lớn. Một lời tiên tri tôi nghe 
được như sau: 


Vị yogi trẻ tuổi với một chữ A trên trán 
Xuất thân từ gia đình đức hạnh ở lâu đài Sakar, 


Đê kéo dài thọ mạng, người ây nên kêt hôn với trinh nữ sinh 
năm Hô Mộc. 


“Bản thân Rinpoche dường như không chút quan tâm tới việc 
có một người vợ. Ngài không chú ý tới việc ngải sống hay chết; 
ngài nói ngài chỉ kết hôn bởi Thầy của ngài bảo ngài làm thế. Sau 
này tôi trách đùa Apo Shedrup và những Lạt Ma khác bởi các 
ngài không nói cho tôi biết là tôi phải là phối ngẫu của Rinpoche. 
Ít ra tôi có thể chuẩn bị sẵn sảng và ăn mặc đẹp đề — thay vì mặc 
bộ quần áo lao động cũ kỹ lôi thôi vào ngày họ đưa tôi tới đó. Các 
ngải cười và nói họ thận trọng không cho tôi biết, sợ rằng tôi có 
thê nghĩ ngợi về chuyện đó và từ chối không tới. 


“Ân thất của Rinpoche rất đơn sơ. Tường được trát bằng bùn 
đất, và ngài có một hộp gỗ để ngồi trong đó. Ngài luôn luôn 
yêu cầu có sách, là những thứ tôi thường mang tới lui cho ngài. 
Phòng ngài chứa rất nhiều sách khiến một số sách phải để ở một 
vài nơi khác. Khi những cuốn sách còn mới, miếng vải bọc sách 


56 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


có màu trắng, nhưng ngài sử dụng chúng nhiều tới nỗi vải bọc trở 
thành màu nâu. Bên trong căn lều quá nhỏ và đây sách nên không 
có chỗ đặt điện thờ, phải mang nó ra ngoài hành lang nhỏ. Cạnh 
đó tôi trồng nhiều loại hoa trong bình mà Rinpocbe rất thích. 


“Ở phía dưới nơi con sông cạnh địa điểm nhập thất, Rinpoche 
đề lại một dấu chân trên đá. Một trong những người giúp việc của 
chúng tôi đã tìm thấy nó, anh ta thường xuống đó để lây sữa, sữa 
đông, và bơ từ những người chăn gia súc. Họ quả quyết là không 
có dâu chân ở đó trước khi Rinpoche bắt đầu nhập thất. Pema 
Shepa thấy dấu chân khác mà Rinpoche để lại sau này, trong khi 
ngài đi hành hương cùng với Khyentse Chokyi Lodro. Không 
biết cách làm những đôi giày mới, chính tôi đã sửa những đôi 
giầy Rinpoche đang mang vào lúc nào đó, và miếng vá trong giày 
có thê được nhìn thấy khá rõ trong dấu chân hẳn nét. Goka cũng 
nhìn thấy nó và thuật lại cho tôi nghe, nhưng Rinpoche không 
nhận đó là của ngài. 

“Vào ban đêm, khi tôi ra ngoài rừng đi vệ sinh, như thê là có 
một ngọn lửa sáng rực bên dưới cánh rừng lớn trước mặt ấn thất 
của Rinpoche. Có lần tôi kế lại cho Apo Shedrup về chuyện đó, 
nhưng ngài không nói gì. Đôi khi dường như có những ngọn lửa 
nhỏ bừng lên ở khắp nơi, và đôi khi dường như có lửa bên trong 
căn lều. Cuối cùng, tôi hỏi Rinpoche về ngọn lửa. Ngài nói rằng 
đó là vị bảo hộ Rahula, và bảo tôi đừng lại gần nó. 


“Rinpoche không bao giờ nằm vào ban đêm; ngài ngủ thắng 
lưng trong chiếc hộp gỗ. Vào buối tối, sau bữa tối, ngài bắt đầu 
khóa thiền định và không nói cho tới giờ ăn trưa ngày hôm sau. 
Vào giờ ăn trưa anh ngài gọi tôi, chúng tôi cùng dùng bữa với 
nhau và trò chuyện chút ít. Sau đó, ngay lập tức, Rinpoche bắt 
đầu một thời khóa khác và không gặp bắt kỳ ai cho tới tối. 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh ‹šÀ- 57 


“Tại Rừng Lạnh, nơi Rinpoche trải qua ba năm trong ân thất, 
ngài cũng nhận sự truyền dạy qua việc đọc Tripitaka (Tam Tạng), 
103 pho sách của Kinh điển Phật Giáo. Đó là thời gian sau khi 
chúng tôi sinh Chimé, cháu gái đầu tiên. Phòng của Rinpoche 
quá nhỏ khiến bên trong không có chỗ cho vị Lạt ma ngồi đọc 
các bản văn. Vì thế một chỗ cho Lạt Ma được sắp xếp ngoài 
hành lang, giữa những bình hoa, và Lạt Ma đọc qua cửa số. Thân 
mẫu của Rinpoche, anh Shedrup của ngải, và tôi cũng nhận sự 
trao truyền, nhưng bởi Rinpoche vẫn còn nhập thất nên không có 
người nào khác tới dự. Trong thời gian truyền dạy Rinpoche vẫn 
thường thực hành những thời khóa của ngài giống như trước đó. 


“Ngay cả sau khi nhập thất, Rinpoche chỉ ở nhà mỗi lần một 
hay hai tuần trước khi trở về ấn thất. 


“Một trong những người cháu trai của Rinpoche thường đi 
săn bắn vả anh ta có một khâu súng nổi tiếng là rất chính xác. 
Một hôm, khi Rinpoche về thăm nhà, mẹ anh ta — chị của ngải 
— nói với ngài: “Khẩu súng này đã giết rất nhiều thú vật; xin 
ban phước cho nó.” Rinpoche đưa khẩu súng lên miệng và thôi 
vào đó. Nó không bao giờ được bắn nữa. Sau sự kiện đó, khi 
Rinpoche được mời tới thăm bất kỳ nhà những người chăn thú 
giàu có nào, những người ấy đã đem giấu tất cả những khẩu súng 
của họ. 


“Rinpoche có một người bà con tên là Apo Jamtse, ông ta 
có một con chó cụp tai không lồ thường săn đuổi và giết cừu và 
dê của những người dân nghèo quanh đó. Không aI trong những 
người này dám trừng phạt một con chó thuộc quyền sở hữu của 
gia đình Dilgo đầy thế lực. Một hôm khi Rinpoche tới dùng trà 
với gia đình Apo Jamtse, cô của Rinpoche, bà Ashi Kaga, người 


58 ‹4- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


quản lý gia đình, đã nói với ngài về con chó và hỏi họ nên làm 
gì về chuyện đó. Vào lúc ấy, Rinpoche đang ăn một viên bánh 
lúa mạch nướng. Ngải thổi vào nó và ném vào con chó. Nó ngốn 
sạch cái bánh, và sau đó không bao giờ tân công những con thú 
nữa. Những người dân nghèo sống quanh đó hết sức vui mừng. 


“Một Đạo Sư tên là Drunegnam Gyatrul trao đổi nhiều giáo 
lý với Khyentse Rinpoche. Đạo Sư sống trọn đời tại Ngoma 
Nangsum, ở một hang động trong một tảng đá có hình dáng một 
vajra (chày kim cương) và có những đồng cỏ vây quanh. Hầu như 
Đạo Sư không bao giờ ngủ. Năm hay sáu trăm đệ tử của Đạo Sư 
sông trong những hang động gần đó và thực hành thần chú của 
Guru Padmasambhava. Đạo Sư sống trong một cái động ngay 
giữa tảng đá, rất nhiều người đi nhiễu quanh nó tới nỗi mặt đất 
bị mòn sâu cao tới ngang thắt lưng. Chúng tôi sống ở căn lều gần 
đó, và Rinpoche ở cả ngày trong động với Gyatrul Rinpoche và 
thọ nhận giáo lý từ vị này. Suốt trong tháng đó, Gyatrul Rinpoche 
và tôi là những người duy nhất nhìn thấy Rinpoche. 

“Con gái nhỏ của chúng tôi là một đứa trẻ rất đặc biệt. Tôi 
sinh cháu trong một căn lều tại một khu rừng thưa phía trên Ấn 
Thất Vách Đá. Khi màn đêm buông xuống thì cháu sinh ra, nhưng 
ngay sau đó có một ánh sáng rực rỡ như ánh sáng ban ngày. Tôi 
tự hỏi ánh sáng đó có ý nghĩa gì. Trời đồ mưa lớn, và ánh sáng 
tiếp tục cho tới hai hay ba giờ sáng. Khi Rinpoche được kể về ánh 
sáng này, ngài không tỏ vẻ quan tâm lắm. Tâm thức của cháu gái 
này rất đặc biệt. Tất cả những người giúp việc đều rất quý mến 
cháu. Cháu chết ở Ân Độ ngay sau khi chúng tôi đào thoát khỏi 
Tây Tạng.” 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh sài. 59 


Sau khi hoàn tất cuộc nhập thất vào năm hai mươi tám tuổi, 
Khyentse Rinpoche trải qua nhiều năm với Dzongsar Khyentse 
Chokyi Lodro (1896-1959), giống như ngài, vị Thầy này là một 
hóa thân của Khyentse thứ nhất. Khyentse Rinpoche coi Chokyi 
Lodro như vị Thây chính thứ hai của ngài và vô cùng tôn kính 
thầy. Sau khi thọ nhận những quán đảnh kéo dài sáu tháng về 
Tuyến tập những Kho tàng được Khám phá từ Chokyi Lodro, 
Khyentse Rinpoche nói với thầy rằng ngài muốn trải phần đời 
còn lại của mình trong sự thiền định cô tịch. Nhưng Khyentse 
Chokyi Lodro rất cứng rắn: “Tâm con và tâm thầy là một,” ngài 
nói. “Đã tới lúc con giảng dạy và trao truyền cho người khác vô 
số giáo lý quý báu mà con đã thọ nhận.” Vì thế từ đó trở về sau, 
Khyentse Rinpocbhe liên tục làm việc vì sự lợi lạc của tất cả chúng 
sinh với năng lực không mệt mỏi là dấu hiệu của dòng Khyentse. 
Ngài thuật lại về những thời gian ngài sống tại Dzongsar: 


“Trong lần đầu tiên tôi tới gặp Khyentse Chokyi Lodro, 
Rinpoche bảo tôi rằng vào đêm hôm trước ngài mơ thấy gặp 
Jamyang Khyentse Wangpo, vị Khyentse thứ nhất. “Thật là một 
dấu hiệu hết sức tốt lành bởi con đã tới ngày hôm nay,` ngài nói. 

“Vào lần đầu tiên tôi tới Dzongsar, tôi chỉ ở đó hai tháng. 
Dần dần tôi bắt đầu tới đó mỗi mùa hè, trở về Denkhok vào mùa 
đông hay viếng thăm những nơi khác để nhận giáo lý từ nhiều 
Đạo Sư khác nhau. 


“Đối với tôi, việc trở lại Dzongsar luôn luôn là một sự kiện 
vĩ đại, tôi rất thiết tha mong chờ nó. Tôi luôn luôn cư trú trong tu 
viện của ngài. Hầu như chúng tôi luôn cùng dùng bữa để có thê 
trò chuyện với nhau. Khi có người tới thăm ngài, tôi qua phòng 
bên cạnh và thực hành ở đó cho tới khi ngải lại được rảnh, chúng 


60 <4 HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


tôi tiếp tục cuộc đảm luận. Trong khi nhiều tu sĩ bình thường của 
tu viện Dzongsar rõ ràng là không nhiệt thành trong việc học tập 
và thực hành, và làm nhiệm vụ của mình như một thủ tục, những 
đệ tử của đại học tu viện nỗ lực tu tập và thường dễ dàng được tới 
gần Chokyi Lodro, ngài rất thích sông với họ. Nhưng khi ở đó tôi 
nghe họ than vãn rằng bây giờ ngài không có thì giờ để gặp họ. 

“Khi tôi rời khỏi nơi đó, ngài đi với tôi tới tận cửa trụ xứ của 
ngài. Ngài luôn luôn miễn cưỡng đề cho tôi đi, và trong nhiều 
trường hợp tôi có thể thấy những giọt lệ trong mắt ngài. 


“Khyentse ChokyI Lodro cũng là một vị khám phá những 
kho tảng ấn dấu, và có lần ngài bảo tôi: 'Con phải tìm ra nhiều 
kho tàng nhờ đó làm lợi lạc cho chúng sinh. Đêm qua ta có một 
giác mộng. Có những đám mây có hình dạng tám biểu tượng tốt 
lành và nhiều hình dạng khác, và cùng với chúng trên bầu trời là 
nhiều vị Phật và Bồ Tát. Từ những đám mây đó đồ xuống một 
trận mưa lớn chất cam lồ làm lợi ích chúng sinh. Con phải truyền 
bá những giáo lý quý báu của con.” Ngài yêu cầu tôi ban cho 
ngài những quán đánh về một vài kho tàng của tôi, và tôi đã dâng 
chúng cho ngải.” 


Khyentse Chokyi Lodro yêu cầu Khyentse Rinpoche tới tỉnh 
Amdo và giảng dạy Kho tàng những Giáo lý được Khám phá. Vợ 
của Rinpoche thuật lại về cuộc du hành đó như sau: 


“Rinpoche tới Rekong ở Amdo, gần Hỗ Kokonor. Vào một 
ngày rất lạnh, một vải người chăn thú mời Rinpoche tới lều của 
họ và dâng cho ngài và những người cùng đi với ngài một lượng 
lớn bơ, thịt khô, và phó mát ngọt đề dùng trong cuộc hành trình. 
Khác với lệ thường, Rinpoche cảnh báo một trong những thị giả 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh ‹ÈÀ- 61 


của ngài trông nom những con ngựa thật cần thận. Khi tới lúc 
lên đường, vị thị giả chạy xô tới, la lên rằng những con ngựa đã 
biến mắt; họ đã bỏ quên chúng trong một lát và hắn là chúng đã 
bị đánh cắp. Thật may mắn, những người chăn thú có nhiều bò 
yak, họ tặng ít con cho Rinpoche và ngài đã tới Rekong sau một 
tháng du hành. 


“Tại Rekong, Rinpoche ban những lễ quán đảnh Kho ràng 
những Giáo lý được Khám phá trong hơn bốn tháng cho 1.900 
yogi. Khi những thí chủ của Rinpoche nghe các tu sĩ nói về việc 
ngài bị đánh cắp những con ngựa, họ rất bối rồi; nhưng Rinpoche 
bảo họ rằng ngài đã tới nơi bình an và vì thế bây giờ không cần 
quan tâm tới điều đó nữa. Tuy nhiên, một vài yogi Rekong nổi 
danh nhờ khả năng huyền thuật của họ, đã nói rằng họ không 
thê để vẫn đề xảy ra như thế. Hai tuần sau khi Rinpoche bắt đầu 
giảng dạy, những người trộm cắp đi tới cùng toàn bộ những con 
ngựa đã đánh cắp được và van xin Rinpoche nhận lại chúng. 
Rinpoche trả lời rằng ngài không cần tới những con ngựa nữa và 
họ có thể giữ chúng, nhưng những người ăn trộm từ chối không 
nghe. Họ nói sau khi lây trộm ngựa thì mọi sự rắc rồi xảy ra cho 
họ. Khi vắt sữa bò, họ lây được máu thay vì sữa. Một đứa trẻ bị 
chim kên kên tấn công — một việc chưa từng được biết tới — và 
nhiều người trong bộ tộc ngã bệnh. Cuối cùng, họ đã để lại những 
con ngựa gần tu viện và phi ngựa đi. 


“Rinpoche lưu lại Tu viện Rekong trong một năm, và đã ban 
giáo lý trên một đỉnh đôi tuyệt đẹp nơi yogi Shabkar Tsogdruk 
Rangdrol lừng danh vào thế kỷ mười chín đã sống. Đó là một 
tảng đá lớn, có một thân cây phía sau nó, trên đó Shabkar thường 
ngồi và hát những bải ca tâm linh nổi tiếng của ngài. Dân chúng 


62_ ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


địa phương đã dâng cho Rinpoche địa điểm này, và khi ngài ứng 
khâu những bài ca ở đó, những cầu vồng đã xuất hiện và bông 
tuyết rơi xuống nhẹ nhàng như những bông hoa. Mọi người nói 
ngài hắn phải là một hóa thân của Shabkar. 


“Rinpoche có một thị giả, một vị Thầy nghi lễ tên là Achog 
mà thường bị ngài quở trách. Một đêm Achog bỏ trốn, để lại một 
miếng vải như một vật cúng dường và một bức thư ngắn nói rằng 
ông cảm thấy không thể phục vụ Rinpoche một cách đúng đắn 
và vì thế ông quyết định ra đi. Sau khi đi bộ được một tháng, ông 
tới trại của một người du mục chăn thú ở Golok, vả tại một trong 
những cái lều bằng lông bò yak đen một bà mẹ và cô con gái đã 
yêu cầu ông cử hành một vài buổi lễ cho họ để đổi lẫy thực phẩm 
và chỗ ăn ở. Trời rất lạnh giá và ông không có nơi nào khác để 
tới, vì thế ông đã đồng ý. Khi ấy ông ngã bệnh rất nặng. 

“Một hôm bà mẹ gọi báo cho Achog biết răng một Lạt Ma lạ 
và cao lớn đi ngựa đang tiến tới gần căn lều. Achog nhìn qua cửa 
và thấy Khyentse Rinpoche cùng một thị giả phi ngựa thăng tới 
lều. Rinpoche xuống ngựa, bước vào và hỏi: “Achog, ông khoẻ 
không? Achog bàng hoàng tới nỗi bắt đầu oà khóc. Rinpoche 
bảo ông không cần khóc và ông nên trở về với họ thì tốt hơn. Bà 
mẹ g1ả cúng dường Rinpoche trả, sữa, và sữa đông. Trả lời câu 
hỏi của Achog, thị giả của Rinpoche nói rằng không ai cho họ 
biết chỗ để tìm ông ta, họ cũng không gặp bất kỳ ai trong vùng 
tuyết phủ để được hướng dẫn tới trại. Rinpoche nói rằng đã tới 
giờ lên đường, và cả ba người cùng trở về tu viện. Vào thời gian 
đó, dân chúng thường nói Rinpoche có tài thấu thị phi thường.” 


Đề chinh phục được nền tảng tối thượng của bản tánh không 
bị tạo tác của tâm, chúng ta phải đi tới tận nguồn mạch và nhận 


Sự sâu thắm của thực hành tâm linh ‹šÀ- 63 


ra căn nguyên của những tư tưởng của chúng ta. Nếu không, tư 
tưởng của ta sẽ phát sinh tư tưởng thứ hai, tư tưởng thứ hai sinh 
ra tư tưởng thứ ba, và tiếp tục mãi mãi. Chúng ta thường xuyên bị 
những hồi ức của quá khứ tấn công và bị những hy vọng ở tương 
lai lôi cuốn đi, và đánh mất mọi sự tỉnh giác của hiện tại. 


Chính tâm thức của riêng ta đã dẫn ta đi lạc vào luân hồi 
sinh tử. Không thấy được chân tánh của tâm, chúng ta bám chặt 
vào những tư tưởng của ta, chúng không là gì ngoài những biểu 
lộ của bản tánh ấy. Điều này làm đông cứng sự tỉnh giác thành 
những ý niệm cứng chắc, chăng hạn như ta và người, đáng ưa và 
đáng ghét, và nhiều thứ khác. Đây là cách chúng ta tạo ra sinh tử. 


Nhưng thay vì để mặc cho những tư tưởng của ta trở nên 
cứng đặc, chúng ta nhận ra tánh Không của chúng, thì mỗi một 
tư tưởng xuất hiện và biến mắt trong tâm đều làm cho việc nhận 
ra tảnh Không bao giờ cũng rõ ràng, trọn vẹn. 


Giữa mùa đông, sự giá lạnh làm đông cứng sông hồ; nước trở 
nên đông đặc tới nỗi có thê mang được con người, thú vật và xe 
bò. Khi mùa xuân tới, đất và nước ấm dân lên và tan chảy. Khi 
ấy cái còn lại của tánh rắn của băng đá là gì? Nước thì mềm và 
lỏng, băng đá thì cứng và sắc nhọn, vì thế chúng ta không thể nói 
rằng chúng đồng nhất; nhưng ta cũng không thê nói rằng chúng 
dị biệt, bởi băng đá chỉ là nước bị đông đặc lại, và nước chỉ là 
băng đá bị tan chảy. 


Việc áp dụng tri giác của ta về thế giới quanh ta thì cũng thế. 
Bị dính mắc vào thực tại của các hiện tượng, bị hành hạ bởi sự lôi 
cuốn và ghê tởm, bởi niềm vui và nỗi khổ, sự được và mắt, vinh 
và nhục, khen và chê, tất cả đã tạo nên một sự cứng đặc trong 
tâm thức. Như thế, điều chúng ta phải làm là làm tan chảy băng 


64 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


đá của những ý niệm thành giòng nước lưu chuyền của sự tự do 
HỘI tại. 

Mọi hiện tượng của sinh tử và Niết bàn xuất hiện như một 
cầu vồng, và cũng như một cầu vồng, chúng không có bất kỳ một 
hiện hữu thật có nào. Một khi bạn nhận ra chân tánh của thực tại, 
nó trống không và đồng thời xuất hiện như thế giới hiện tượng, 
tâm bạn sẽ thôi chịu sự chi phối của vô minh. Nếu bạn biết cách 
để cho những tư tưởng của bạn tự tan biến khi chúng xuất hiện, 
chúng sẽ vụt qua tâm bạn như một cánh chim lướt trên bầu trời — 
không để lại dấu vết nảo. 


Hãy duy trì trạng thái giản đơn đó. Nếu bạn gặp được hạnh 
phúc, thành công, thịnh vượng hay những hoàn cảnh thuận lợi 
khác, hãy coi chúng như những giấc mộng và ảo ảnh, và đừng 
bám luyến vào chúng. Nếu bạn lâm vảo cảnh bệnh tật, bị vu 
khống, nghèo khổ hay những thử thách vật chất và tỉnh thần 
khác, bạn chớ mất can đảm mà hãy khơi dậy lòng bi mẫn của 
bạn và phát triển ước nguyện là qua sự đau khổ của bạn, những 
nỗi khổ của tất cả chúng sinh có thể bị cạn kiệt. Dù xảy ra bất 
kỳ tình huống nảo, đừng đắm mình trong sự phấn khích hay đau 
đớn, mà hãy tự do và thoải mái trong sự thanh thản không thê bị 
lay chuyển. 


Khyentse Rinpoche 


VÒNG TRÒN CHUYÊN HÓA 


Một xứ sở đẹp để là một ảo ảnh như giấc mộng, 
Thật vô nghĩa khi bám chấp vào nó. 


Trừ phi thê lực nội tại của những cảm xúc tiêu cực bị 
chỉnh phục, 


Cuộc chiến đầu với những kẻ thù bên ngoài sẽ không bao 
giờ chấm dút. 


Khyentse Rinpoche 


Cuối những năm 1950, người Trung Quốc xâm chiếm Tây 
Tạng, việc ây được tiễn hành bằng sự thâm nhập từ từ trong thập 
kỷ trước, đã nhanh chóng biến thành một cuộc xâm lược quân sự 
toàn bộ — đặc biệt là tại Kham ở miền đông Tây Tạng. Khi những 
viên chức Trung Quốc tới Denkhok và hỏi về chỗ ở của Rinpoche, 
vợ ngài đã gởi cho ngài một lá thư mật dặn ngài đừng về nhà. 
Bà hối thúc ngài đi từ Khampagar, một tu viện khi ấy ngài đang 
thăm viếng, tới thăng Lhasa. Bản thân bà cũng thoát nạn trong 
đường tơ kẽ tóc những người lính Trung Quốc có mặt khắp nơi 
để gặp ngài trên đường đi. Họ vội vã tới Lhasa, bỏ lại đẳng sau 
mọi thứ, kế cả những quyền sách quý báu của Rinpoche và hầu 
hết những tác phẩm của ngài. Chẳng bao lâu những người còn 
lại của gia đình gặp được ngài. Họ cùng đi hành hương tới miền 
Trung Tây Tạng. Sau đó, trong sáu tháng, Khyentse Rinpoche 


6S 


66 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


ngồi trước pho tượng Đức Phật Cao Quý nổi tiếng ở Lhasa để 
tụng một trăm ngàn bài cúng đường mạn đà la thế giới. Một trận 
dịch đang hoành hành tại Lhasa, vì thế ngải cũng cử hành nhiều 
buổi lễ và cầu nguyện cho người bệnh và người chết, như thể 
không biết rằng gia đình ngài lo sợ bản thân ngài sẽ bị nhiễm 
bệnh. Mẹ ngài và anh cả Shedrup của ngài đều chết trong thời 
gian bị bệnh dịch. 


Khi ấy, có tin là người Trung Quốc đã sung công điền trang 
của gia đình Dilgo ở Kham và lấy đi tất cả tài sản của họ. Khandro 
Lhamo, vợ của Rinpoche thuật lại: 


“Một hôm tại Lhasa, vài viên chức Trung Quốc tới gặp tôi và 
hỏi: “Vị phối ngẫu tôn kính, bà đang làm gì?” 

“Tôi trả lời rằng tôi vừa mới ngồi ở đó, và tặng cho họ ít trái 
cây. Họ hỏi các cô con gái của tôi đang làm gì vả tôi nói chúng 
đang lễ lạy tại chùa chính của Lhasa. Họ hỏi tôi có nhớ nhà không 
và có phải Rinpoche và tôi đang dự tính quay về. Tôi nói tôi nhớ 
nhà, và muốn nhanh chóng trở về. Rồi họ hỏi tại sao chúng tôi 
tới miền Trung Tây Tạng, và có phải chủ nghĩa Cộng Sản được 
thiết lập ở Kham vào lúc chúng tôi ra đi. Tôi trả lời là chúng tôi 
đi hành hương, còn về chủ nghĩa Cộng Sản thì đó là một từ mà 
trước đây tôi chưa bao giờ nghe. Nhìn thấy ít kẹo đỏ và trắng bày 
trên bản, viên chức Trung Quốc hỏi có phải chúng tôi có tục lệ ăn 
kẹo đỏ và trắng không. Khi tôi trả lời là đúng như thế, họ nói chủ 
nghĩa Cộng Sản thì hoàn toản giống như kẹo đỏ và trăng. Tôi hỏi 
họ mục đích của Cộng Sản là gì, họ nói đó là cái gì rất tốt đẹp, 
giống như kẹo. Tôi bảo họ răng nếu nó là cái gì giống như kẹo thì 
tôi có một dịp may đề thấy yêu thích nó. 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 67 


“Khi ấy tôi đã biết răng người Trung Quốc đã chiếm toàn bộ 
của cải và ngựa của chúng tôi ở miền Đông Tây Tạng, nhưng 
tôi giả vờ không biết. Tôi sợ rằng họ có thể bắt chúng tôi. Họ 
bảo tôi chuẩn bị trở về Kham, nơi chúng tôi sẽ gặp những người 
lính Trung Quốc; Rinpoche sẽ phải trả một ngàn yuan, và tôi 
phải trả năm trăm. Tôi cảm ơn họ rất nhiều và nói chúng tôi sẵn 
sàng lên đường. 

“Mọi người từ Kham tới Lhasa đều bị bắt và đưa trở về. Một 
số bị buộc phải bỏ lại con cái, và họ rụng rời sửng sốt. Một số 
nhảy xuống sông đề trốn hay tự vận, nhưng hầu hết trong số đó bị 
trói lại và bị đây lên xe vận tải. Vì thế tôi lập tức đi gặp Rinpoche 
tại Tsurphu, trụ xứ của Karmapa ở tây bắc Lhasa. Bây giờ chúng 
tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoải việc trỗn đi. Chúng tôi 
đã để những con ngựa ăn cỏ gần Tsurphu, nhưng người Trung 
Quốc đã lây trộm hết. Vì thế tôi mượn một con ngựa đi tới Lhasa 
và mua thêm mười hai con ngựa nữa. Tôi trở về đêm đó và tới nơi 
lúc rạng đông. Pawo Rinpoche cũng cho chúng tôi một con ngựa 
rất khoẻ. Những con yak mang hành lý của chúng tôi. Rinpoche 
luôn luôn đi bộ. Khó có thể so sánh Rinpoche với những Lạt Ma 
khác; ngài luôn luôn khiêm tốn và thường chăm sóc mọi người. 
Chúng tôi có tất cả mười ba người. Chúng tôi đi bộ khoảng một 
tháng rưỡi, dựng lều vào ban đêm. 

“Khi chỉ còn cách biên giới Bhutan vài ngày đường thì chúng 
tôi biết răng quân đội Trung Quốc đang tới gần phía sau chúng 
tôi. Vì thế không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành phải 
bỏ mọi hành lý, hầu hết sách và những pho tượng quý báu để đi 
nhanh hơn và không bị chú ý, ân núp vào ban ngày và đi vào ban 
đêm. Nhiều người Tây Tạng chạy trốn và quân Trung Quốc bắn 


68. ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


ngay khi nhìn thấy. Chúng tôi leo một đèo núi và kiệt quệ tới nỗi 
phải ở lại đó ban đêm. Trời lạnh dữ dội. Rinpoche ngồi trên một 
tảng đá, Nyenpa Rinpoche ngồi bên kia. Tôi ngồi gần đó. Tất cả 
những con yak vẫn còn thắng yên cương; chúng tôi không có gì 
cho chúng ăn. Tuyết rơi suốt ba ngày đêm. Chúng tôi không thể 
đốt lửa để pha trả bởi quân Trung Quốc sẽ nhìn thấy khói. Chăng 
có nơi nào để đi, chỉ có vô vàn những sườn núi đầy đá nhỏ. 

“Sau cùng khi chúng tôi tới biên giới Bhutan, hầu như chúng 
tôi không còn gì để ăn, chỉ có một mẫu nhỏ bột lúa mạch, bơ và 
thịt khô. Chúng tôi phải đợi mười hai ngày trên một ngọn núi cao 
ở biên giới trong khi lính Bhutan chờ chỉ thị. Cuối cùng, chính 
phủ Bhutan cho phép chúng tôi vào. Họ rất tử tế với chúng tôi 
và tặng mọi người lúa mạch và gạo. Một phu nhân già cho mỗi 
người chúng tôi ít súp. Chúng tôi đi xuyên qua những cánh rừng 
Bhutan trong màn mưa không dút, và có quá nhiều đỉa tới nỗi cả 
người và những con ngựa bị hút máu khắp nơi. 

“Khi chúng tôi tới một nơi gọi là Wangdl, có người nghe tin tức 
trên một radio nhỏ là Khyentse Chokyi Lodro đã mất tại Sikkim. 

“Khi chúng tôi tới Ấn Độ, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy 
những xe hơi và xe lửa. Khi ấy Khyentse Rinpoche bốn mươi chín 
tuổi. Ngài đi Sikkim để cử hành lễ hỏa táng Khyentse Chokyi 
Lodro. Tại Kalompong và Darjeeling ngải cũng gặp những đại 
Lạt Ma khác như DudJom Rinpoche và Kangyur Rinpoche mà 
ngài trao đổi giáo lý với những vị này.” 

Theo khẩn câu của hoàng gia Bhutan, Khyentse Rinpoche 
tới sông ở Bhutan. Ngài trở thành thầy giáo gần thủ đô Thimpu. 
Chắng bao lâu sự viên mãn nội tại của ngài đã cuốn hút nhiều đệ 
tử tới với ngài, và năm tháng qua đi, ngải trở thành Đạo Sư Phật 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 69 


Giáo lỗi lạc ở Bhutan, được mọi người từ nhà vua cho tới người 
nông dân tầm thường nhất tôn kính. 


Một buổi tối tại Paro, ngài thình lình yêu cầu một tu sĩ của 
ngài đi tới thủ đô Thimpu, cách hai giờ lái xe, để đưa một tắm 
hình nhỏ của nữ bảo hộ EkaJati cho vị vua trẻ, cùng một lá thư 
nói rằng nhà vua nên mang nó theo người vào ngày hôm sau. 
Sáng hôm sau, khi nhà vua đi xe xuống biên giới Ân Độ, chiếc 
xe Jeep của vua bị lạc tay lái ở khúc quanh trên đường núi, va vào 
bờ núi dốc và lộn nhào, bật lên vài lần trước khi vỡ tan ở tuốt bên 
dưới. Mọi người đều chết ngoại trừ nhà vua, người ta tìm được 
ông bị tống ra ngoài khi xe rơi xuống và bình yên vô sự. Những 
sự kiện tương tự đã củng cô mạnh mẽ sự trung thành và niềm tin 
của mọi người nơi Rinpoche. 


Từ khi Phật Giáo Kim Cương thừa được Đức Padmasambhava 
đưa vào Bhutan lần đầu tiên vào thế kỷ thứ tám và sau đó vào thế 
kỷ mười lăm bởi vị terton Bhutan Pema Lingpa và vị Thầy Tây 
Tạng thế kỷ mười bảy có ảnh hưởng to lớn Shabdrung Ngawang 
Namsgyal, vương quốc núi non này đã liên tục thành công trong 
việc duy trì sự độc lập và không bị xâm chiếm. Nền văn hóa 
Phật Giáo có thể phát triển mà không bị trở ngại, và giá trỊ của 
nó được in dấu sâu xa trong tâm thức của người dân. Mỗi ngọn 
đôi được một ngôi chùa nhỏ che phủ, vây quanh là những lá cờ 
cầu nguyện bay phần phật trong gió. Những bánh xe cầu nguyện 
chuyền động suốt ngày đêm nhờ những dòng nước lũ và những 
con lạch nhỏ. Núi và rừng được tô điểm lắm tắm những ấn thất 
trong đó các ấn sĩ hiễn dâng thời gian của họ cho việc thiền định. 
Mỗi năm một lần, họ đi xuống những thung lũng vào mùa gặt hái 
để khất thực, và tại mỗi trang trại họ được cúng dường gạo và rau 


70 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


khô. Trong một tháng họ nhận đủ lương thực để trải qua thời gian 
còn lại của năm trong ân thất cô tịch. 


Ở Bhutan, dù Khyentse Rinpoche đi tới đâu, mỗi buổi sáng 
trước rạng đông rất lâu, những người sùng mộ đã bắt đầu nối 
đuôi trước cửa nhà ngài, chờ ngài chấm dứt bài cầu nguyện buổi 
sáng. Sau hết, họ đi vào cúng dường ngài những miếng cơm, bột 
lúa mạch nướng, phó mát không kem, và bơ tươi được chất thành 
vòng tròn, những giỏ rơm dệt nhiều màu tuyệt đẹp. Họ xin ngài 
cầu nguyện cho sự an lành của họ, và ngài đặt bàn tay lên đầu họ 
để ban phước. 


Khi Khyentse Rinpoche du hành ở Bhutan, dường như cả 
xứ đều biết việc đó. Cứ khoảng mười dặm lại có một nhóm dân 
chúng hay đôi khi với một ít tu sĩ đứng chờ ở bên đường gần một 
trang trại hay một ngôi làng. Một ngọn lửa lớn chất đầy những 
cành bách xù âm ướt đưa lên trời những cuộn khói thơm phức. 
Vài tắm thảm len dệt tay được trải ra trước một cái bàn gỗ, được 
chạm khắc tuyệt đẹp với những con rồng, chim, và hoa sen, bảy 
biện cao lương mỹ vị và những bình trà nóng. Đoản người dừng 
lại và được cúng dường thức ăn nhẹ. Đôi khi Khyentse Rinpoche 
ban phước từ xe hơi, đôi khi ngài bước ra và ngồi một lát để ban 
sự trường thọ cho hội chúng. 


Khi đi tới một tu viện hay ngôi làng lớn hơn, Khyentse được 
một đoàn dài các tu sĩ và giới chức địa phương chờ đón. Được 
dẫn dắt bởi những tu sĩ chơi âm nhạc và giơ cao những lá cờ thêu 
kim tuyến, đôi khi nhảy múa, một đoàn rước chậm rãi đưa ngài 
về trại. Ở đó, viên thị trưởng, chánh án, và những giới chức khác, 
trong lễ phục với một thanh gươm trong bao kiếm bạc bên hông, 
lễ lạy trước mặt ngài và dâng cho ngài trà và thực phẩm. Ngày 


Vòng tròn chuyển hóa sàQ(- 71 


hôm sau, hàng ngàn người từ khắp nơi xung quanh tụ họp trong 
sân tu viện và Khyentse Rinpoche ban phước cho họ khi họ đi 
thành hàng qua ngài trong nhiều giờ. Khi đám đông quá lớn, ngài 
sẽ được đưa bằng một cái kiệu giữa những hàng người sùng mộ 
ngồi trong một bãi đất trống, rải lên người họ những hạt gạo đã 
được hiến cúng. 


Sau khi tới nơi định đến, Khyentse Rinpoche thường ở lại 
đó một tháng hay hơn nữa, ban giáo lý và cử hành những buổi lễ 
chính. Ngay khi chúng hoàn tất, ngài cho đi tiếp. Ngài du hành 
suốt năm, mang theo một tá gói lớn gồm sách và những đồ lễ. 
Năm hay sáu tu sĩ thị giả đi cùng với ngài, có cả những Lạt Ma 
hóa thân và những hành giả, dù ở nơi đâu thì họ cũng nhận lãnh 
đều đặn những giáo lý của ngài mỗi ngày một hay hai giờ. 

Ba hay bốn lần một năm, Khyentse Rinpoche cử hành những 
buổi lễ lớn gọi là drupchen, hay những thành tựu vĩ đại, kéo dài 
từ tám cho tới mười bốn ngày đêm liên tiếp. Toản thể giáo đoàn 
tập hợp từ bảy giờ sáng tới bảy giờ tối, và ban đêm thì được chia 
thành ba nhóm lần lượt duy trì nghi lễ và sự trì tụng các thần chú 
không gián đoạn. Trong những đền chùa tráng lệ có những cánh 
đồng và khu rừng vây quanh, những buổi lễ này được ngắt quãng 
bởi âm nhạc, những vũ điệu thiêng liêng, và những điệu bộ và 
nghi lễ cúng dường có tính chất tượng trưng. 

Có lần Khyente Rinpocbe trải qua hai tuần ở Động Hang Cọp 
tại Paro Taksang. Ở đó ngài cúng dường một trăm ngàn ngọn đèn 
bơ và ban nhiều giáo lý vả lễ quán đảnh. Trong khi ngài ở đó, 
ngài có một linh kiến về Lạt Ma vĩ đại thế kỷ mười tám Jigme 
Lingpa, vị Thầy này có một quyền sách trên đầu, tóc được cột 
lại, và mặc một áo choàng trắng và một khăn choàng có sọc đỏ 


72 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


và trăng. Jigme Lingpa đặt tay lên đầu Khyentse Rinpoche và 
nói: “Con là người kế thừa những giáo lý của ta, Tâm Yếu của 
Pháp Giới Bao la (Longchen Nyingthig). Con có thể làm việc với 
những giáo lý ấy bất kỳ điều gì con muốn.” Jigme Lingpa cũng 
bảo ngài rằng cần phải xây dựng bốn stupa (bảo tháp) lớn để duy 
trì nền hòa bình ở Bhutan và bảo đảm sự trường tồn của Phật 
Pháp. Mỗi bảo tháp nên chứa một trăm ngàn bảo tháp thu nhỏ. 
Điều này đã được thực hiện thật phù hợp. 


Khyentse Rinpoche là một trong những vị Thây hiểm có với 
một khả năng đặc biệt, là những vị nỗi danh trong truyền thông 
Nyingma là terton, những vị khám phá những kho tàng tâm 
linh, nghĩa là các ngài có thê khám phá những giáo lý mà Guru 
Padmasambhava đã cất dấu vì sự lợi lạc của những thế hệ tương 
lai. Khi Guru sinh-trong-hoa sen — Đức Padmasambhava - ban 
những quán đảnh làm thuần thục và những giáo huấn giải thoát 
cho Vua Trisong Detsen, cho dakini Yeshe Tsogyal, và cho hai 
mươi lăm đệ tử chính yếu khác, Ngài đã phó thác những giáo lý 
đặc biệt cho mỗi vị trong số đó và đã cất dẫu một cách kỳ diệu 
những giáo lý này như những “kho tàng” ở những địa điểm khác 
nhau — những ngôi chùa, những hình ảnh linh thánh, tảng đá, hồ 
và thậm chí trong không gian. Ngài đã tiên tri rằng những đệ tử 
đặc biệt này sẽ tái sinh trong tương lai và đưa những giáo lý này 
ra khỏi nơi cất dấu, sử dụng vả trao truyền chúng vì sự lợi lạc của 
chúng sinh trong thời đại của họ. Khi đã đúng thời, một terton 
chứng nghiệm những linh kiến hay dấu hiệu cho thấy địa điểm 
hay cách thức khám phá kho tàng đã được định trước, hay terma. 
Trong trường hợp của “kho tàng tâm,” những giáo lý không được 
khai quật một cách tự nhiên nhưng xuất hiện trong tâm vị terton, 
và đây là phương pháp được chọn lựa đối với hầu hết những giáo 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 73 


lý được Khyentse Rinpoche khám phá. Trải qua nhiều thế kỷ, 
một số ít gồm một trăm Đạo Sư terton đã xuất hiện. Cách thức 
truyền dạy này, đôi khi được gọi là dòng truyền thừa “ngắn,” bồ 
túc cho dòng truyền thừa “dài” của Kinh điền, được truyền dạy từ 
Đạo Sư tới đệ tử qua những thế hệ từ thời Đức Padmasambhava. 


Trong một trong những linh kiến terma này, Khyentse 
Rinpoche nhìn thấy mạn đà la viên mãn của Đức Phật Amitayus 
(Vô Lượng Thọ) xuất hiện trên mặt một cái hồ ở miền Đông Tây 
Tạng. Theo linh kiến này, ngài đã biên soạn cả một quyền sách 
về giáo lý và những thực hành tâm linh. Nói chung, những kho 
tàng tâm linh của Khyentse Rinpoche chứa đầy năm quyền sách. 


Sau khi thoát khỏi Tây Tạng và tới Ân Độ, Khyentse Rinpoche 
đã trở thành một trong những vị Thầy chính của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma. Như ngài thuật lại trong tự truyện của ngài, lần đầu tiên ngài 
gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa: 


“Có lần tôi đang cầu nguyện trong Điện Jokhang ở Lhasa, 
gần pho tượng mới của Đức Padmasambhava. Bỗng nhiên tôi 
ngửi thấy mùi hương trầm thơm phức, và một vài viên chức mặc 
gầm thêu kim tuyến đi vào, theo sau là một tu sĩ mang kính, 
gương mặt xanh xao. Trông ngài giống những bức hình của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma mà tôi từng nhìn thấy. Ngài đang xem pho tượng 
mới của Guru Padmasambhava và cúng đường một chiếc khăn lễ 
trước tượng. Khi ngài đi ngang qua tôi, ngài hỏi tôi từ đâu tới, tên 
tôi là gì, và tôi đang cử hành lễ gì. Ngài bảo tôi hãy cầu nguyện 
thật thiết tha, và đi tới chùa Đức Phật Cao Quý, ngài ở đó khoảng 
một giờ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


74 ‹4¿- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


“Về sau tôi có hai địp lại được gặp ngài tại cung điện mùa hè 
của ngài ở Lhasa với anh Sangye Nyenpa Rinpoche của tôi. 


“Rốt cuộc sau khi chúng tôi tới Ân Độ, Nyenpa Rinpoche đi 
hành hương Varanasi (Ba La Nạn) và gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma 
ở đó. Ngài hỏi người em cao lớn có mái tóc dài của ông đâu, và 
có phải ông ta đã bị người Trung Quốc hãm hại. Ngài hài lòng 
khi biết rằng chúng tôi đã trốn thoát an toàn và nói răng sau này 
chúng tôi sẽ gặp nhau.” 


Không lâu sau này, tất cả các Lạt Ma chính yếu của bốn phái 
Phật Giáo Tây Tạng đã tập họp tại Dharamsala, trụ xứ của Đức 
Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ, để cầu nguyện cho sự trường thọ của 
ngài và thảo luận về việc bảo tồn Phật Giáo Tây Tạng tại hải 
ngoại. Các phái Nyingma, Sakya, và Kagyu đã được yêu cầu 
chọn một vị đại điện để cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma một 
mạn đả la tượng trưng cho toàn thể thế giới. Trong những dịp như 
thế, bất kỳ ai thực hiện sự cúng dường theo truyền thống cũng 
bắt đầu bằng việc đọc một bài diễn văn dài, uyên bác, mô tả thế 
giới theo vũ trụ học Tây Tạng vả những nguyên lý nền tảng của 
lịch sử và giáo thuyết Phật Giáo. Thông thường thì một đại học 
giả sẽ biên soạn một bài thuyết trình như thế trong một vải tuần 
lễ và đọc trong ngày hôm ấy, nhưng Khyentse Rinpoche chỉ được 
thỉnh cầu đọc một bài diễn văn một ngày trước đó. Tuy thế, ngài 
chấp nhận không quá câu nệ. Một học giả nghe được những gì 
xảy ra và cảm thấy tiếc là Khyentse Rinpoche đã được mời đọc 
một bài diễn văn quan trọng như thế mà không được chuẩn bị. 
Ông ta mang tới cho ngài một quyên sách có một bải thuyết trình 
tương tự, và đề nghị Khyentse Rinpoche nên nghiên cứu và đọc 
nó vào ngày hôm sau. Khyentse lịch sự cảm ơn vị học giả, nhưng 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 75 


đặt quyên sách xuống bàn, tiếp tục cuộc trò chuyện đang diễn ra 
với những người khách của ngài, và sau đó đi ngủ. 

Ngày hôm sau, khi đã tới lúc đọc diễn văn trước sự hiện diện 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma và tập hội uyên bác, Khyentse Rinpoche 
đứng dậy, mở quyên sách ra lần đầu tiên, và cầm nó — không 
lật một trang — đọc một bài thuyết trình hết sức uyên thâm dài 
khoảng hai giờ. Cuối cùng, trong việc cúng dường Tám Món 
Kiết Tường cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, người ta nghe thấy một 
tiếng sắm khi ngài cầm một vỏ ốc xà cừ trong tay. 


Mọi người kinh ngạc bởi sự uyên bác của Khyentse Rinpoche, 
mà điều đó về sau nổi tiếng trong cộng đồng Tây Tạng ở Ân Độ. 
Ngày hôm sau, khi Khyentse Rinpoche vào từ giã Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, Đức Phật Sống nói: “Phải chăng ngày hôm qua có một 
dấu hiệu tốt lành với tiếng sắm?” 


Về sau Đức Đạt Lai Lạt Ma mời Khyentse Rinpoche tới trụ 
xứ của Ngài ở Dharamsala nhiều lần. Trong nhiều năm, Khyentse 
Rinpoche đã ban cho Ngài hầu hết những giáo lý chính yếu của 
truyền thống Nyingma. 

Ngọn núi chót vót khoác lên mình những khu rừng trinh nữ, 

Đỉnh đầu nàng lộng lẫy trong chiếc khăn xếp phủ tuyết, vươn 

tận bầu trời, 

Ngực nàng choàng những chiếc khăn sương mù óng ánh 

như bạc: 

Hạnh phúc biết bao những yogi thảnh thơi đã bỏ đi những 

công việc của đời này! 


Khyentse Rinpoche 


76 


‹‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Khi bạn nhìn một ngọn núi sừng sững 

Hãy nhớ về cái thấy sâu xa: 

Cái thấy là tâm của vị Thây, 

Bắt khả phân với bản tánh của bốn tâm bạn. 

Khi bạn nhìn một khu rừng đáng yêu, 

Hãy nhớ về những kinh nghiệm và sự chứng ngộ: 
Đừng hy vọng hay hoài nghi về chúng, 

Chúng hoàn toàn là sự phô diễn của vị Thầy. 

Khi bạn nhìn một vườn hoa 

Hãy nhớ về hành động, giải thoát một cách tự nhiên: 
Mọi hành động hòa hợp với Pháp 

Là đời sống toàn hảo của vị Thây. 

Dù những tư tưởng của bạn có thể lầm lạc, 


Chúng không thể không là những sản phẩm của trí năng 
của bạn. 


Nếu bạn trả tự đo cho tư tưởng của bạn 

Nơi không có sự gì xuất hiện, an trụ, hay châm dứt, 
Chúng sẽ biến mất vào tánh Không. 

Tánh Không trần trụi ấy là guru: 

Trí tuệ nguyên sơ siêu vượt trí năng. 


Khyentse Rinpoche 


Vòng tròn chuyển hóa sàÈ(- 77 


Không gian mà bản tánh thì tự do với mọi ý niệm, 
Gồm chứa mọi sự; 

Cũng thế, phạm vi bất nhiễm của chân tánh của tâm 
Thắm đẫm mọi chúng sinh. 


Maitreya-Asanga 


Cái mà chúng ta thường gọi là tâm chính là tâm mê lầm, một 
cơn lốc hỗn loạn của những tư tưởng bị tham, sân và sĩ thúc bách. 
Không giống như Giác tánh giác ngộ, tâm này luôn luôn bị một 
sự mê lầm cái này sau cái kia thôi bạt đi. Những tư tưởng thù ghét 
hay tham muốn thình lình xuất hiện không báo trước, được gây 
nên bởi những hoàn cảnh như thế như một cuộc gặp gỡ không 
mong đợi với một đối thủ hay một bằng hữu, và trừ phi chúng lập 
tức bị chế ngự bằng một cách đối trị đúng đăn, chúng sẽ nhanh 
chóng bắt rễ và phát triển, củng cố ưu thế quen thuộc của sự sân 
hận và tham muốn trong tâm thức và càng lúc cảng làm sâu đậm 
thêm những dấu vết của nghiệp. 


Tuy thế, dù những tư tưởng này có vẻ mạnh mẽ, chúng chỉ 
là những tư tưởng và sau cùng sẽ biến mất vào tánh Không. Một 
khi bạn nhận ra bản tánh nội tại của tâm, những tư tưởng này — là 
những gì dường như luôn luôn xuất hiện và biến mất - không còn 
đánh lừa bạn được nữa. Giống như những đám mây hình thành, 
tồn tại một thời gian, và sau đó biến mắt trong sự trống không 
(tánh Không) của tâm; trong thực tế đã chắng có điều gì xảy ra. 

Khi ánh sáng mặt trời rọi xuống một miếng pha lê, ánh sáng 
của mọi màu sắc cầu vồng xuất hiện; tuy thế chúng không có 
thực chất để bạn có thể năm bắt. Cũng thế, mọi tư tưởng trong 


78 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


trạng thái muôn màu muôn vẻ của chúng — lòng sùng mộ, bị 
mẫn, sự tai hại, tham muốn — thì hoàn toàn không có thực chất. 
Đây là tâm của vị Phật. Không tư tưởng nào không phải là tánh 
Không; nếu bạn nhận ra bản tánh trống không của những tư 
tưởng ngay khi chúng xuất hiện, chúng sẽ biến mất. Sự tham 
muốn và sân hận sẽ chẳng bao giờ có thể làm rối loạn tâm thức. 
Những cảm xúc mê lầm tự chúng sẽ sụp đồ. Sẽ không có hành 
động tiêu cực nảo được tích tập, vì thế sẽ chẳng có đau khổ nào 
tiếp nối theo sau. 


Khyentse Rinpoche 


Nếu một người có lòng bi mẫn, người ấy là vị Phật; 

Không có lòng bi mẫn, người ấy là Thần Chết. 

Với lòng bi mẫn, cội gốc của Pháp được vun trồng, 

Không có lòng bi mẫn, cội gốc của Pháp bị mục nát. 

Người có lòng bi mẫn tốt lành ngay khi họ giận dữ, 

Người không có lòng bi mẫn giết hại ngay khi họ mỉm cười. 
Đối với người có lòng bi mẫn, ngay cả kẻ thù cũng trở thành 
bằng hữu, 

Không có lòng bi mẫn, ngay cả bằng hữu cũng trở thành 
kẻ thù. 

Với lòng bi mẫn, ta có mọi Pháp, 

Không có lòng bi mẫn, ta chẳng sở hữu Pháp nảo. 

Với lòng bị mãn, ta là Phật tử chân thực, 


Không có lòng bi mẫn, ta tệ hơn kẻ trần tục. 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 79 
Ngay cả khi thiền định về tánh Không, ta cần có lòng bi mẫn 
như cốt tủy của nó. 
Một hành giả Giáo Pháp phải có một bản tánh tràn trề bi mẫn. 
Lòng đại bi giống như một viên ngọc như ý. 


Lòng đại bi hoàn thành những hy vọng của bản thân và 
chúng sinh. 


Vì thế, tất cả các bạn, những người từ bỏ và các gia chủ, 

Hãy nuôi dưỡng lòng bi mẫn và các bạn sẽ thành tựu Phật Quả. 
Shabkar 

Giống như giữa mặt trời không có bóng tối, 

Với một yogl, toàn thể vũ trụ và chúng sinh đều xuất hiện 

như những Bồn Tôn — 

Và yogli hài lòng. 

Giống như trong một đảo vàng không có những hòn đá tầm 

thường, 

Với một yogi mọi âm thanh lừng vang như những thần chú — 

Và yogli hài lòng. 

Giống như một cánh chim băng qua bầu trời trống không, 

trong trẻo không để lại dấu vết, 

Với một yogi mọi tư tưởng xuất hiện như cái tuyệt đối — 


Và yogli hài lòng. 


80 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Trong Giác tánh bao la không bị giam hãm trong các thời 
khóa hình thức, 


Với một yogi mọi thiền định đều thanh thản và thoải mái — 
Và yogli hài lòng. 

Thoát khỏi những tạo tác của tâm, 

Ta chứng ngộ răng các hiện tượng là trạng thái tuyệt đối. 
Ngươi, bạn ta, cũng nên chứng ngộ điều này. 

Đừng tin vào những giáo lý trí thức — 

Hãy nhận ra tánh nhất như bao la và vô sanh đó. 


Shabkar 


Nếu hôm nay bạn chiến thăng tánh chấp ngã, đêm nay bạn 
sẽ giác ngộ. Nếu bạn chiến thắng nó ngày mai, đêm mai bạn sẽ 
giác ngộ. Nhưng nếu chắng bao giờ bạn chiến thăng nó, bạn sẽ 
chăng bao giờ giác ngộ. Nhưng “ta” chỉ là một tư tưởng. Những 
tư tưởng và cảm xúc không có sự vững chắc, sắc tướng, hình 
dạng, hay màu sắc nội tại. Khi một tư tưởng sân hận xuất hiện 
trong tâm mạnh mẽ tới nỗi bạn cảm thấy kích động và muốn đập 
phá, phải chăng sự sân hận đang vung vũ khí? Có phải nó ở trên 
đầu của kẻ thù? Nó có thể đốt cháy những sự vật như ngọn lửa, 
đè bẹp chúng như một tảng đá, hay cuốn chúng đi như một giòng 
sông hung bạo? Không. Giống như tư tưởng hay cảm xúc khác, 
sân hận không có sự hiện hữu đích thực — không có ngay cả một 
vị trí rõ ràng trong thân, ngữ, hay tâm của bạn. Nó giống như gió 
đang gầm rồng trong không gian trồng trải. 


Vòng tròn chuyển hóa sàQ(- 81 


Thay vì để cho những tư tưởng hoang dại bắt bạn làm nô lệ, 
hãy chứng ngộ tánh Không cốt tủy của chúng. Nếu bạn điều phục 
sự thù ghét ở bên trong, bạn sẽ khám phá rằng không có duy nhất 
một kẻ thù nảo bị bỏ lại ở bên ngoài. Nếu không như thế, cho 
dù bạn có thể chế ngự mọi người trong toản thể thế giới, sự thù 
ghét của bạn sẽ chỉ phát triển mạnh mẽ hơn. Việc nuông chiều nó 
không bao giờ làm nó lắng dịu. Kẻ thủ thực sự duy nhất không 
thê chịu đựng nối là chính sự thù ghét. Hãy khảo sát bản tánh của 
thù ghét; bạn sẽ nhận ra rằng nó chỉ là một tư tưởng. Khi bạn thấy 
nó như nó là, nó sẽ biến mất như một đám mây trong bầu trời. 


Khyentse Rinpoche 
Bạn và tât cả chúng sinh đêu bình đăng trong việc ước muôn 
hạnh phúc; 
Bạn và tât cả chúng sinh đêu bình đăng trong việc không 
mong muôn đau khô. 
Đê trở nên quen thuộc với việc chăm sóc người khác hơn bản 
thân bạn, 
Bạn nên quán tưởng sự hoán đôi bản thân bạn và người khác: 
Khi bạn thở vào và thở ra, 
Hãy nhận vào bản thân nỗi khổ đau của họ và gởi cho họ 
hạnh phúc của bạn. 
Hãy chứng ngộ răng mọi sự xuất hiện là trò phô diễn của 
tuyệt đôi, 


Bản tánh nguyên sơ, sự giản đơn không bị bẻ gãy. 


82 


¿- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
Nếu bạn không bám chấp thì bất kỳ điều gì xuất hiện đều tự 
nhiên giải thoát. 
Hãy chỉ an trụ trong vị bình đăng vĩ đại, không lấy hay bỏ. 
Chúng sinh non nớt, không thấu hiểu điều này, 
Coi các hiện tượng như thê chúng bền vững và thực có; 
Vì thế khởi đầu một chuỗi những ham muốn và ghét bỏ, 
Và những đau khô ghê gớm của luân hồi sinh tử — một sự 
giả dối không hiện hữu! 
Những gốc rễ mạnh mẽ là 


Sự vô minh và việc coi chúng sinh và những hiện tượng là 
thực sự hiện hữu; 


Sự hiện hữu có điều kiện xảy tới 

Từ việc trở nên quen thuộc với những điều này. 

Không có gì để soi sáng, 

Không có gì để tiệt trừ, 

Khi nhìn một cách viên mãn tự thân sự viên mãn, 

Khi nhận ra sự viên mãn, ta giải thoát một cách viên mãn. 


Shechen Œyaltsap 


Mọi niêm vui mà thê gian gôm chứa 
Đên từ việc ước muôn hạnh phúc cho người khác. 
Mọi khô đau mà thê gian chât chứa 


Đên từ việc mong muôn lạc thú cho bản thân. 


Vòng tròn chuyển hóa sàÀ(- 83 
Có cần sự giải thích đài dòng? 
Chúng sinh non nớt tìm kiếm cho bản thân. 
Chư Phật dốc sức vì hạnh phúc của người khác: 
Hãy nhìn sự khác biệt đã phân chia họ! 
Như thế, khi mang lại niềm vui cho chúng sinh, tôi cũng làm 
vui lòng chư Phật- 
Khi xúc phạm chúng sinh, tôi cũng xúc phạm chư Phật. 


ShanHdeva 


Giống như đất và những yêu tố (đại) thắm nhập muôn phương, 
Nhẫn chịu như tự thân bầu trời kham nhẫn, 
Vì vô lượng chúng sinh không bờ bến, 


Cầu mong tôi là mặt đất và dưỡng chất của họ. 


Như thế vì mọi sinh loài, 

Vô biên như bầu trời, 

Cầu mong tôi cung cấp cho họ phương kế sinh nhai và 
thực phâm 

Cho tới khi họ không còn bị khổ đau trói buộc. 


Với tất cả những ai bệnh hoạn trong thế gian, 
Cho tới khi mọi tật bệnh của họ được chữa lành, 
Cầu mong với họ tôi trở thành 


Bác sĩ, điêu dưỡng và thuôc men. 


S4 


‹‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Khi trút xuông một trận lụt thức ăn và nước uông, 
Câu mong tôi xua tan những điêu bât hạnh của nạn đói khát. 


Và trong những thời đại được biểu thị bởi sự khan hiếm và 
thiếu thốn, 


Cầu mong bản thân tôi xuất hiện như thức uống và dưỡng chất. 


Đối với chúng sinh nghèo nàn và cơ cực, 

Cầu mong tôi trở thành một kho tàng luôn luôn dồi dào, 
Và nằm trước mặt gần tầm tay họ, 

Một suối nguồn phong phú mọi sự họ có thể cần. 

Như thé, thân tôi, và chưa kế mọi của cải của tôi, 

Cùng mọi công đức đã tích tập và được tích tập, 

Tôi hiến tặng họ tất cả không giữ lại điều gì 

Đề đem lại lợi ích của chúng sinh. 


ShanHideva 


Mỗi một trong vô lượng cuộc đời của chúng ta từ vô thuỷ, 


chúng ta phải có những bậc cha mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, 


mỗi một chúng sinh duy nhất hắn đã từng là mẹ hay cha của 
ta. Khi chúng ta nghĩ tưởng tới tất cả chúng sinh nảy - những 


người từng là cha mẹ của chúng ta — đã phải lang thang quá lâu 


và không người cứu giúp trong vòng luân hồi sinh tử giống như 
những người mù lạc đường thì chúng ta không thể không cảm 
thấy một lòng bị mẫn lớn lao đối với họ. Tuy nhiên, tự bản thân 


lòng bi mẫn thì không đủ; họ cần sự giúp đỡ thực sự. Nhưng 


Vòng tròn chuyển hóa sàQ(- 85 


chừng nào tâm ta vẫn còn bị giới hạn bởi sự tham luyến, thì có 
may mắn lắm việc ban tặng họ thực phẩm, quân áo, tiền bạc, hay 
sự yêu thương một cách đơn giản sẽ chỉ mang lại cho họ một 
hạnh phúc hạn hẹp và nhất thời. Điều chúng ta phải làm là tìm 
ra một phương pháp để hoản toàn giải thoát họ khỏi sự đau khổ. 
Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách đi theo một con 
đường tâm linh và tự chuyên hóa bản thân để chúng ta có thể 
chuyên hóa những người khác. 


Lòng bi mẫn phải được hướng tới tất cả chúng sinh một cách 
vô tư mà không phân biệt giữa những người là bạn hữu và những 
người là kẻ thù. Với lòng bi mẫn thường hằng này trong tâm, mọi 
hành vi tích cực, ngay cả việc cúng dường một bông hoa hay sự 
trì tụng duy nhất một câu thần chú, chúng ta nên thực hiện với 
ước muốn là nó có thê mang lại lợi ích tất cả các sinh loài không 
loại trừ aI. 

Những bậc Thầy vĩ đại trong quá khứ đã coi giáo lý quý báu 
nhất là sự bất khả phân của tánh Không và lòng bi mẫn. Các ngài 
nuôi dưỡng từ, bi, hỉ và xả — bốn tư tưởng vô lượng (tứ vô lượng 
tâm) nhờ đó khả năng giúp đỡ những người khác phát khởi mà 
không cần dụng công. Được thúc đây bởi lòng bi mẫn đối với tất 
cả chúng sinh, chúng ta nên củng cố một cách vững chắc trong 
trái tim ta ý hướng đạt được giác ngộ vì sự lợi lạc của chúng sinh. 
Không có ý hướng này, lòng bi mẫn của chúng ta sẽ là một mô 
phỏng mờ nhạt của cái gì đích thực. Có câu nói rằng: “Ước muốn 
hạnh phúc cho người khác, ngay cả đối với những người muốn 
làm hại chúng ta, là nguồn mạch của hạnh phúc viên mãn.” Cuối 
cùng, khi chúng ta đạt được cấp độ này, lòng bi mẫn đối với tất 
cả chúng sinh tự phát khởi theo một cách thế hoàn toản tự nhiên. 


$6 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Điều tối cần là phải tập trung toàn bộ cuộc đời chúng ta vào 
việc hứa nguyện đạt được Phật Quả vì lợi ích của người khác. 
Trừ phi điều nảy trở nên rõ ràng, còn thì cuộc đời này hoản toàn 
vô nghĩa và đáng thất vọng biết bao. Chúng ta sẽ mủi lòng và đau 
buôn bởi thân phận bi đát của chúng sinh trong thời đại khó khăn 
này, và một cảm thức mạnh mẽ vỀ sự quyết định thoát khỏi sinh 
tử sẽ phát khởi. Nếu những thái độ này thực sự bén rễ, những 
phâm tính và sự thành tựu của Đại Thừa chắc chắn sẽ phát triển 
từ đó. Nhưng nếu quyết định chân thực thoát khỏi luân hồi sinh 
tử đó không cắm rễ vững chắc trong tâm thức ta, sự thực hành 
Pháp của ta sẽ không bao giờ phát triển một cách viên mãn. 


Tất cả chúng sinh thì giống nhau trong ước muốn được hạnh 
phúc và không bị đau khổ. Sự khác biệt to lớn giữa bản thân ta 
và những người khác thì vô số - tôi chỉ là một, nhưng những 
người khác thì vô vàn. Vì thế, hạnh phúc và đau khổ của tôi thì 
hoàn toàn vô nghĩa khi so sánh với hạnh phúc và đau khổ của vô 
lượng chúng sinh. Vấn đề thực sự cần quan tâm là chúng sinh 
hạnh phúc hay đau khổ. Đây là nền tảng của tâm thức đã quyết 
định đạt được Giác ngộ. Chúng ta nên ước muốn người khác 
hạnh phúc hơn bản thân ta, và ta nên đặc biệt ước mong những 
người chúng ta coi như kẻ thù và những người đối xử tệ bạc với 
ta đều được hạnh phúc. Nếu không thế thì đâu là mục đích của 
lòng bi mẫn? 


Khyentse Rinpoche 


KHYENTSE RINPOCHE, NHÀ XÂY DỰNG 


Mỗi một thành tựu trong những lãnh vực khác nhau của 
Khyentse Rinpoche dường như thừa sức chứa đầy cả một cuộc 
đời. Khoảng hai mươi năm thực hành trong ấn thất, sự sâu xa và 
quảng bác đáng ngạc nhiên trong việc giảng dạy - chiếm mất vải 
giờ mỗi ngày trong hơn nửa thế kỷ; hai mươi pho sách lớn những 
tác phâm được biên soạn; nhiều chương trình trọng yếu nhằm 
bảo tồn và truyền bá tư tưởng, truyền thông và văn hóa Phật Giáo 
do Ngài chăm sóc — trong tất cả những công việc này, Khyentse 
Rinpoche đã không mỏi mệt hình thành sự hồi hướng trọn đời 
cho Phật Giáo. 


Khả năng hiểu biết của ngài về sự đồ sộ của văn học Phật 
Giáo Tây Tạng hầu như vô song, và Ngài đã thừa hưởng sự quyết 
tâm của Jamyang Khyentse Wangpo trong việc bảo tồn và hoàn 
thành những bản văn có giá trị của mọi truyền thống, đặc biệt là 
những truyền thống đang có nguy cơ biến mất. Trong khi vào 
thời đại của Jamyang Khyentse Wangpo các giáo lý bị nguy hiểm 
chủ yếu là do sự tranh chấp bộ phái và sự thờ ơ từ bên trong, 
trong đời của Khyentse Rinpoche đã nhìn thấy di sản duy nhất 
của Tây Tạng bị đe doạ từ bên ngoài — bởi những biến động to 
lớn của sự xâm lược của Trung Quốc và cuộc Cách mạng Văn 
hóa. Vô vàn kinh sách trong vô số thư viện của các tu viện đã 
bị thiêu hủy có hệ thống, và một ít Lạt Ma và học giả đã trốn đi 
mang theo những quyền sách quý báu của họ trên cuộc hành trình 
vội vã, nguy hiểm, thường đến nơi với độc nhất bộ quần áo mặc 


S7 


$8 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


trên người. Tuy thế, trong hầu hết trường hợp, những bản văn vẫn 
tiếp tục tôn tại, mặc dù chúng chỉ còn một hay rất ít bản sao chép. 
Thậm chí trong hiện tại, những bản văn bị thất lạc vẫn đang xuất 
hiện. Vào cuối thập niên 1960, việc dần dân tập hợp sức đầy trên 
hai thập niên là nguồn tải chánh và nhân lực đã trở nên sẵn sàng, 
công trình khổng lồ là việc xuất bản lại hầu như toàn bộ văn hóa 
Tây Tạng đã bắt đầu. Bản thân Khyentse Rinpoche, bằng những 
nỗ lực trong nhiều năm để biên tập và xuất bản những bản văn 
quan trọng, đã bảo tồn gần ba trăm pho sách cho hậu thẻ. 


Thường bồ túc và soi sáng cho những tác phẩm của những bậc 
Thấy vĩ đại trong quá khứ, những tác phẩm của riêng Khyentse 
Rinpoche hình thành một bộ sách bách khoa gồm những bản văn 
thực hành, luận giảng, lời nguyện, thi ca, và lời chỉ dạy. Dù ngài 
ở đâu, quyền sách ngài đang viết, biên tập, hay sửa chữa luôn 
luôn ở gần tầm tay. Thực vậy, ngài thường viết trong khi tiếp đón 
mọi người hay hướng vào những công việc khác, mỗi công việc 
riêng biệt đều chứa đựng một cách hiển nhiên sự chú tâm không 
bị chia chẻ của ngải. 

Nhưng Khyentse Rinpoche không chỉ là một học giả vĩ đại. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, điều ngài coi là quan trọng nhất và 
làm cho ngài hài lòng nhất chính là những giáo lý mà bản thân 
ngài không chỉ bảo tồn và xuất bản mà còn thực hành, chứng 
ngộ vả truyền dạy đã được những người khác áp dụng vào thực 
hành. Do đó ta không ngạc nhiên là ngài đã hiến dâng những nỗ 
lực to lớn để thiết lập và duy trì những đền chùa, học viện, và tu 
viện ở đó việc nghiên cứu và thực hành của truyền thống Phật 
Giáo không thê bị đứt đoạn. Một trong những công trình vĩ đại 
cuối cùng của ngải là việc thành lập một Tu viện Shechen mới tại 


Khyentse rinpoche, nhà xây dựng súc: 89 


Nepal. Ngài không quan tâm tới việc tạo lập một ngai tòa hùng vĩ 
cho riêng ngài, và đối với ngài thực sự không có sự đối xử phân 
biệt dù ngài sống trong một túp lều chật hẹp hay trong một cung 
điện rộng lớn — thực ra, trong đời ngài, ngài đã hiểu rõ cả hai. 
Đúng hơn, với ý hướng nhằm vào tương lai, ngài đã thấu suốt 
chương trình trọng yếu nảy. 


Năm 1980, vợ của Khyentse Rinpoche và Trulshik Rinpoche, 
đệ tử chính của ngài, đã đề nghị ngài xây một tu viện nhỏ ở Nepal 
làm trụ xứ chính của cháu ngoại và truyền nhân tâm linh của 
Ngài là Shechen Rabjam Rinpoche. Sau khi suy nghĩ về ý tưởng 
đó một thời gian, Khyentse Rinpoche trả lời với một nụ cười rạng 
rỡ rằng ngải sẽ không xây một tu viện nhỏ mà một tu viện cảng 
lớn càng tốt. Ngài đã chọn xây Tu viện Shechen thứ hai này gần 
Đại Tháp Jarung Kashor ở Bodhnath, đáp ứng một tiên tri nói 
rằng một tu viện Nyingma xây dựng trên địa điểm nảy sẽ là một 
nguồn mạch lợi lạc to lớn cho việc giảng dạy Phật Pháp, và đặc 
biệt là sẽ giúp cho sự hòa bình và thịnh vượng trong khắp khu 
VỰC. 


Vùng đất nhanh chóng được tìm thấy và việc xây dựng đã 
bắt đầu. Phải cần tới mười hai năm đề hoàn thành tu viện là một 
sự kết hợp phong phú sự sáng tạo nghệ thuật, việc vận dụng sự 
hiểu biết truyền thông, và sự nỗ lực đầy hi lạc. Ngay khi tòa nhà 
chính bắt đầu mọc lên, có đến năm mươi điêu khắc gia, họa sĩ, 
thợ vàng, thợ bạc, thợ may, chuyên viên làm mặt nạ, và những 
nhà xây dựng - tất cả là những đệ tử của Khyentse Rinpoche — từ 
khắp nơi trên xứ Bhutan, Tây Tạng và Ân Độ đã lũ lượt kéo tới 
địa điểm xây dựng để tham dự công trình. 


90 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Khyentse Rinpoche nhấn mạnh rằng mọi phương diện của 
công việc phải được thực hiện với sự thận trọng to lớn nhất và 
được chú tâm tới từng chi tiết. Một trăm năm mươi pho tượng 
đã được thực hiện tại tu viện, sắp xếp theo bề cao từ hai cho tới 
hai mươi phút (một phút = 0,3m). Các pho tượng là những công 
trình kiến trúc được đúc rỗng, làm bằng đất sét trộn với giấy làm 
bằng tay để làm tăng thêm độ bền. Bên trong tượng có đặt “cây 
sinh lực,” là thân của một loại cây, được trù tính thành một mặt 
cắt vuông và được định hướng bên trong pho tượng giống như 
nó đã phát triển ở nơi hoang vu, xác định rõ ngọn và gốc, sườn 
hướng về phía đông đối với mặt trước pho tượng. Cây sinh lực 
được đồ cát và đánh cho bóng nhẫn, sơn bằng thần sa, và ở những 
nơi đặc biệt có ghi khắc những thân chú băng loại vàng nguyên 
chất. Xá lợi của những vị thánh trong quá khứ — tóc, những mảnh 
xương, y phục — được gắn vào cây, sau đó nó được bọc trong lụa 
vàng mịn trước khi được đặt ở chỗ thích hợp. Tất cả không gian 
quanh nó được lèn chặt bởi những giải giấy vẽ cuốn chặt màu 
vàng nghệ, trên đó các thần chú và những lời cầu nguyện được 
in bằng những chữ nhỏ xíu. Những viên đá cuội, hoa khô, và các 
cây thuốc được trồng ở những thánh địa, những mẫu vàng, bạc, 
san hô, lam ngọc, và nhiều báu vật khác cũng được đặt trong đó. 
Cuối cùng, khi pho tượng đã đây ắp, đáy tượng được bít kín và 
một buổi lễ hiến cúng được cử hảnh. 


Những linh vật khác được làm băng đồng đỏ mạ vàng, chăng 
hạn như Pháp Luân mà bên cạnh có một con nai và hươu cái (để 
kỷ niệm lần thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, hay “Chuyên Pháp Luân,” trong vườn nai tại Ba La Nại). 
Việc mạ vàng được thực hiện thật khéo léo bằng những phương 
pháp truyền thông. Trước tiên, vàng được dát mỏng thành những 


Khyentse rinpoche, nhà xây dựng sác- 91 


phiến nhỏ mịn. Sau đó, trải qua vài ngày khó nhọc, nó được đặt 
trong một một cối giã cùng với thuỷ ngân để tạo thành một hỗn 
hợp. Chất hỗn hợp này được quét lên đồng đỏ và bề ngoài được 
đốt nóng cao độ băng đèn hàn. Chất thuỷ ngân bốc hơi và vảng 
được kết tủa. Đối với những pho tượng đất sét, khi ấy bề mặt có 
mạ được đánh bóng băng đá mã não. Khói thủy ngân rất độc, và 
những người thợ vàng Tây Tạng tin rằng uống bia kê sau tiến 
trình mạ sẽ giúp họ dễ dàng tây trừ chất độc hơn! 


Những bức tường ba ngôi chùa chính của Tu viện Shechen 
được che phủ băng những tranh bích họa tuyệt đẹp miêu tả lịch 
sử của Phật Giáo ở Tây Tạng và vẽ chân dung tất cả những vị 
Thầy quan trọng trong bốn trường phái chính của Phật Giáo Tây 
Tạng. Dưới sự hướng dẫn thường xuyên của Khyentse Rinpoche, 
công trình được hai họa sĩ bậc thầy thực hiện với sự trợ g1úp của 
mười hai phụ tá. 


Nói chung, Khyentse Rinpoche đã thực hiện một trăm buổi lễ 
để hiến cúng những hình tượng và tranh vẽ. Những buổi lễ như 
thế bao gồm việc đánh thức trí tuệ và lòng bi mẫn, và năng lực 
của điện mạo đặc biệt của Đức Phật được miêu tả để tan hòa bất 
khả phân vào sự biểu hiện hữu hình của nó, giống như một tâm 
thức mang lại sinh khí cho một thân thể ù lì. 


Dù ở đâu thì Khyentse Rinpoche cũng thức dậy rất sớm trước 
rạng đông để cầu nguyện và thiền định trong vài giờ trước khi lao 
mình vào một dòng hoạt động không dứt cho tới gần đêm. Ngài 
hoàn thành một khối lượng công việc không lồ mỗi ngày với vẻ 
hoàn toàn thanh thản và rõ ràng là không dụng công. 


Một ngày điển hình bắt đầu từ bốn giờ rưỡi sáng. Khi Khyentse 
Rinpoche thức dậy, một thị giả, người thường ngủ trên một tấm 


02 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


thảm trong phòng ngài, sẽ dọn giường và dâng cho ngài một tách 
nước nóng và một vài viên thuốc hiến cúng. Sau đó Rinpoche 
mở quyên Kinh cầu nguyện của ngài, nó chứa hơn năm trăm 
trang giấy rời, được đặt rải rác với những đoạn được viết bằng 
chữ viết tay của những vị Thây vĩ đại trong quá khứ, những bức 
tranh thu nhỏ, những tắm hình của những vị Thầy vĩ đại khác, và 
những hoa khô mọc ở những thánh địa hành hương. Cho tới chín 
giờ, Khyentse Rinpoche thường thực hành những loại thiền định, 
quán tưởng và cầu nguyện khác nhau. Trong những khoảng thời 
gian dài ngài sẽ tụng thần chú cùng với mỗi thực hành, đếm số 
lần trì tụng bằng hột của một trong vài loại chuỗi khác nhau gồm 
hột bồ đề, pha lê, san hô, và v.v... phù hợp với tính chất và mục 
đích của việc trì tụng đặc biệt đó. Tất cả những lời cầu nguyện 
và thần chú này đều được ngài tụng thầm, không thành tiếng. 
Khoảng bảy giờ rưỡi, thị giả của ngài mang tới cho ngài một tô 
lúa mạch nướng và trà bơ mặn. 

Lúc chín giờ, Rinpoche sẽ chấm dứt buổi sáng tĩnh mịch của 
mình và đi vào một gian phòng lớn để tiếp mọi người, một ít 
người trong số đó đã tụ họp ở bên ngoài. Tùy theo nhu cầu của 
họ, ngài sẽ ban cho họ sự hướng dẫn tâm linh, lời khuyên thực 
tiễn, những giáo lý, hay những sự ban phước; chú nguyện những 
pho tượng hay tranh ảnh được thỉnh về cho bàn thờ gia đình của 
họ; tiếp kiến và trao đổi tin tức với những người khách từ xa đến, 
những người khách đến từ Tây Tạng, những khách hành hương 
Bhutan, hay những thư từ của các Lạt Ma gởi tới. 

Khi một buổi lễ chính được cử hành, Rinpoche sẽ đi tới ngôi 
chùa chính vào sáng sớm đề nhập vào hai trăm tu sĩ tụ hội ở đó. 
Trong quãng thời gian còn lại của một ngày, ngài sẽ ngồi chéo 


Khyenise rinpoche, nhà xây dựng sác- 93 


chân trên Pháp tòa. Trong những lúc giải lao, không rời khỏi chỗ 
ngôi, ngài sẽ kêt thúc những lời câu nguyện buôi sáng của mình, 
tiêp khách, và tiêp tục biên soạn bản văn mà ngài đang làm. 


Nhưng hoạt động chính yếu của Khyentse Rinpoche là việc 
giảng dạy thật rõ ràng. Ngài thuyết giảng mỗi khi rảnh rỗi trong 
ngày, không mỏi mệt đáp lại mọi sự thỉnh cầu giáo huấn và 
hướng dẫn tâm linh. Ngài thường liên tục giảng dạy tất cả các 
ngày trong tháng cho những tập hội từ vài chục cho tới vải ngàn 
người. Thậm chí sau một ngày đây ắp việc giảng dạy, ngài vẫn 
chấp nhận một vài thỉnh cầu cá nhân và dạy từng người hay một 
nhóm nhỏ trong phòng ngài cho tới tận khuya. Trong những nghĩ 
lễ trọn ngày, khi những người khác nghỉ ngơi sau bữa trưa, ngài 
nhanh chóng dùng bữa và sử dụng mỗi giây phút còn lại trước 
khi buổi lễ tiếp tục để giảng cho người nảo đó vài trang của một 
bản văn thiền định hay luận giảng triết học. Ngài không bao giờ 
gạt bỏ bất kỳ thỉnh cầu nảo. Nếu điều đó không thê phủ hợp với 
thời khóa biểu của ngài, ngài sẽ cho mời người đó tới bất kỳ khi 
nảo có thời gian tạm nghỉ trong chương trình, hay cho người ấy 
một cuộc hẹn vào ngày hôm sau. Do bởi có nhiều thỉnh cầu như 
thế và Rinpoche sẵn sảng làm thỏa mãn tất cả những người ấy 
nên thường xảy ra việc cả nửa tá người xuất hiện cùng lúc vào 
ngảy hôm saul 


Bất kỳ ai từng nghe Khyentse Rinpoche giảng dạy đều bị 
cách diễn tả khác thường của ngài chinh phục. Hiếm khi liếc 
nhìn bản viết tay, ngài nói năng thật dễ dàng với một tốc độ 
đều đặn, không thay đổi, trong một dòng miên man không dứt. 
Ngài không nhân mạnh, không ngắt giọng hay ấp úng, như thê 
đang đọc từ một quyền sách vô hình trong ký ức của ngài. Dù thế 


94 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


nảo chăng nữa, chủ đề sẽ luôn luôn được xuyên suốt không thay 
đối từ đầu tới cuối, đúng trong thời gian đã định, được giảng dạy 
hoàn toàn phù hợp với trình độ hiểu biết của thính giả. Qua cách 
diễn giảng của ngài, ngay cả một ít lời đơn giản cũng có thê mở 
ra một cánh cửa cho toản bộ sự nối tiếp của những quán chiếu 
mới mẻ vào đời sống tâm linh. Sự hiểu biết bao la, sự nồng âm 
của những ban phước và bề dày của sự chứng ngộ sâu xa mang 
lại cho những giáo lý của ngài một phẩm tính hoàn toàn khác biệt 
với những giáo lý của bất kỳ vị Thầy nào khác. 

Mặc dù ngài hết sức dịu dàng và nhẫn nại, sự hiện diện, tâm 
hồn bao la và bề ngoài đầy năng lực của ngài đã khiến mọi người 
nề sợ và tôn kính. Với những đệ tử và những thị giả thân thiết 
ngài có thể rất nghiêm khắc, bởi ngài hiểu rằng một đệ tử xuất sắc 
“phát triển mạnh mẽ dưới một kỷ luật cứng rắn.” Ngài không bao 
giờ nặng lời với những người khách hay những người không cam 
kết với Ngài, nhưng với những đệ tử của riêng ngài, ngài không 
khoan nhượng trong việc bảo đảm rằng họ không bao giờ trốn 
thoát cùng với hành động, lời nói và tư tưởng đáng khinh bỉ. Đối 
với những người sống gần ngài, thì dù thế nào chăng nữa, cũng 
thật hiển nhiên là ngài có thể xuyên thấu thật rõ ràng bất kỳ sự 
giả vờ hay thái độ đạo đức giả nào. Mặc dù Phật Giáo chỉ ra rằng 
không có bằng chứng nảo tốt hơn tâm thức của riêng ta, sự hiện 
diện đáng yêu nhưng dữ dội của Ngài có một ảnh hưởng mãnh 
liệt trên những đệ tử của Ngài và bảo đảm rằng tâm thức của họ 
không đi lang thang. 

Nhiều người đàn ông và đàn bà vĩ đại, ngoại trừ thiên tải 
đặc biệt của họ trong lãnh vực khoa học hay nghệ thuật, họ 
không nhất thiết là những con người tốt. Khyentse là người mà 


Khyentse rinpoche, nhà xây dựng s(c- 95 


sự vĩ đại thì hoàn toàn phù hợp với những giáo lý mà Ngài diễn 
giảng. Dù sự sâu rộng của tâm Ngài dường như không thể đo 
lường được, nhưng từ một quan điểm thông thường, Ngài là 
một con người lỗi lạc phi thường. Những người sông gần Ngài, 
thậm chí trong mười hay mười lăm năm, nói rằng họ chưa hề 
được chứng kiến một lời nói hay hành động nảo của Ngài làm 
tốn hại người khác. Mối quan tâm duy nhất của Ngài là hiện tại 
và sự lợi lạc tối hậu cho người khác. Đây là một kiều mẫu sống 
động của những gì nằm ở cuối con đường tâm linh — sự cảm 
hứng vĩ đại nhất có thể có cho bất kỳ ai nghĩ tới việc bắt đầu 
cuộc hành trình đi tới giác ngộ. 


Phật Giáo mô tả ba thái độ căn bản, tương ứng với ba con 
đường, hay yana (thừa), là những gì có thê được thực hành đồng 
thời như một toàn thể hợp nhất. 

Sự từ bỏ là nền tảng của Thừa Căn bản và vì thế là cội gốc 
của những giai đoạn tiếp theo của con đường, bao hàm ước muốn 
mạnh mẽ không chỉ giải thoát bản thân khỏi những buôn phiền 
tức thời mà cả những đau khổ dường như vô tận của sinh tử, 
vòng luân hồi khắc nghiệt của sự sông có điều kiện. Cùng với 
ước muốn nảy là một sự nhàm chán và vỡ mộng chân thành đối 
với cuộc tìm kiếm không ngừng dứt những bồng lộc, thanh danh, 
lợi lạc và địa vỊ. 


Lòng bi mẫn, động lực của Đại Thừa, được phát khởi khi ta 
nhận ra rằng “bản ngã” riêng tư và những sắc tướng của thế giới 
hiện tượng thực ra không có bất kỳ sự hiện hữu nội tại, độc lập 
nảo. Lòng bi mẫn khởi sinh khi ta nhận ra răng tất cả những đau 
khổ xuất phát từ sự vô minh nên tảng của riêng ta và những người 
khác, vô minh ấy ngộ nhận rằng sự phô diễn vô tận của những 


96. ‹4⁄⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


sắc tướng huyễn hóa như được tạo thành bởi những thực thể hiện 
hữu thường hằng và riêng biệt. Một bậc giác ngộ — người đã thâu 
suốt sự không có bất kỳ hiện hữu nội tại, độc lập nào này chính 
là bản tánh tối hậu của mọi sự việc — hành động một cách tự 
nhiên xuất phát từ lòng bi mẫn vô biên mà ngài cảm thấy đối với 
những người, bị mê mờ bởi sự vô minh, đang lang thang vả đau 
khổ trong sinh tử. Được hứng khởi bởi một lòng bị mẫn tương tự, 
người theo Đại Thừa không nhắm vào việc giải thoát riêng mình 
họ mà nguyện đạt được Phật Quả để có đủ khả năng giải thoát tất 
cả chúng sinh khỏi nỗi khổ nội tại trong sinh tử. 

Tri giác thanh tịnh, quan điểm phi thường của Kim Cương 
thừa, là nhận ra Phật tánh trong tất cả chúng sinh và thấy được 
sự thuần tịnh và viên mãn nguyên sơ trong mọi hiện tượng. Mỗi 
một chúng sinh đều có cốt tủy của Phật Quả, giống như chất dầu 
thắm đẫm mỗi hạt mè. Vô minh chỉ là sự không tỉnh giác về Phật 
tánh này, giống như một người nghèo khô không biết rằng có một 
hũ vàng được chôn ngay dưới căn nhà tồi tàn của anh ta. Như thế 
hành trình đi tới Giác ngộ là một sự tái khám phá bản tánh bị bỏ 
quên này, giống như ta lại nhìn thấy mặt trời luôn luôn chói sáng 
khi những đám mây che khuất nó bị thôi bạt đi. 


Khyentse Rinpoche 


Nguôn mạch của mọi hiện tượng của sinh tử và Niệt bản 
Là bản tánh của tâm — trông không, chói sáng, 
Trùm khắp và bao la như bâu trời. 


Khyemtse rinpoche, nhà xây dựng s(- 97 


Khi ở trong trạng thái bao la như bầu trời đó, 


Hãy buông lỏng trong sự mở trống; an trụ ngay trong sự mở 
trống đó, 


Hãy hợp nhất với trạng thái như bầu trời đó: 
Một cách tự nhiên, nó sẽ càng lúc cảng buông lỏng — 


Kỳ diệu thay! 


Nếu bạn thành tựu 
Phương pháp này của sự hợp nhất tâm với cái thấy, 
Sự chứng ngộ của bạn sẽ tự nhiên trở nên bao la rộng lớn, 


Lòng bi mẫn của bạn không thể không soi sáng trên mọi 
chúng sinh không chứng ngộ. 


Khyentse Rinpoche 


Những phẩm tính của Phật Quả tràn ngập mọi chúng sinh 
giống như chất dầu thắm đẫm một hạt mè. Những phẩm tính này 
luôn luôn hiện diện ở đó, đầy đủ và bất biến, như sự biểu lộ chói 
ngời tự nhiên của bản tánh tuyệt đối. Trong ý nghĩa đó, có thê nói 
rằng mọi phẩm tính của Niết bàn hiện diện trọn vẹn khắp trong 
luân hồi sinh tử, cũng như cảnh giới đau khổ và mê lầm. Đâu là 
mối liên hệ giữa các hiện tượng của mê lầm và những hiện tượng 
của sự Giác ngộ? Hãy ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời. 
Khi mây hình thành, chúng hình thành như thế là nhờ có bầu 
trời. Tuy nhiên bầu trời không bao giờ thay đổi; những đám mây 
hiền lộ trong bầu trời và khi mây bị gió thối tan, bầu trời lại xuất 
hiện giống như nó luôn luôn hiện hữu. Cũng thế, bản tánh giác 
ngộ của Niết bàn chưa từng từ bỏ hiện tượng nào, ngay cả những 


98 ‹4<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


hiện tượng của sinh tử. Chúng hiển lộ trong bản tánh giác ngộ đó 
nhưng không chỉnh sửa nó ở phương diện nào đó. 


Như thế những hiện tượng giác ngộ cũng bị các hiện tượng 
của sự mê lầm tràn ngập? Không, chúng không bị tràn ngập, bởi 
lẽ bản tánh tuyệt đối không bao giờ biến đổi. Nó không thể bị tác 
động bởi bất kỳ sự mê lầm nào. Vì thế chúng ta có thể nói rằng 
các hiện tượng của sự mê lầm không là gì khác ngoải bản tánh 
tuyệt đối, tuy nhiên bản tánh tuyệt đối không bao gồm những 
hiện tượng của sự mê lầm. Phật tánh hiện diện trong sự mê lầm, 
nhưng sự mê lầm không hiện diện trong Phật tánh. 


Như Guhyagarbha Tantra nói: “Bản tánh tuyệt đối bị ngăn 
che bởi sự hình thành của những tư tưởng.” Chúng sinh đã quên 
mất sự tuyệt đối, bản tánh tuyệt đối của riêng họ. Bản tánh tuyệt 
đối giống như mặt trời, và các hiện tượng giống như những tia 
sáng phóng ra từ mặt trời đó. Nhận ra rằng tất cả những tia sáng 
này, những hiện tượng, xuất phát từ mặt trời, tự nó là bản tánh 
tuyệt đối, là hoàn toàn giác ngộ ngay giây phút đó. Nhưng chúng 
sinh không giác ngộ không nhận ra được những tia sáng xuất 
phát từ đâu, họ quay lưng lại với mặt trời, và thay vì nhìn vào 
căn nguyên của những tia sáng thì họ lại nhìn vào nơi chúng rơi 
xuống. Họ bắt đầu tạo ra ý niệm về một đối tượng ở bên ngoài và 
một chủ thê ở bên trong. Sau đó, khi năm giác quan nói kết “đối 
tượng” với “chủ thể,° sự tham muốn và thù ghét xuất hiện; những 
chủng tử của sinh tử đã được gieo trồng, vả từ chúng phát triển ba 
cõi của luân hồi sinh tử. Nhưng không ở nơi đâu các hiện tượng 
mê lầm bị phân cách với bản tánh của Phật Quả, nó luôn luôn 
tràn ngập mỗi một và mọi chúng sinh, và tất cả các hiện tượng. 


Khyemtse rinpoche, nhà xây dựng sác- 99 


Cũng như toàn thể thế giới - cùng với núi non, các đại lục, 
và mọi sự khác của nó - hiện hữu trong không gian vô tận, mọi 
hiện tượng cũng xuất hiện trong Phật tánh. Không gian, nơi trong 
đó toàn thể vũ trụ xuất hiện, không cần tự biểu lộ theo một cách 
nảo đó đối với bất kỳ điều gì xảy ra trong đó. Cũng thế, chư Phật 
trong bản tánh giác ngộ của các Ngài không cần hiển lộ trong 
bất kỳ phương diện nào. Tuy nhiên, nhờ những sự nối kết được 
tạo nên bởi những ước nguyện mãnh liệt mà chư Phật đã hình 
thành ngay trước khi giác ngộ và nhờ những lời khẩn nguyện của 
chúng sinh câu xin các Ngài ban cho những ân phước, chư Phật 
đã xuất hiện một cách tự nhiên trong những cách thế khác nhau 
để cứu giúp chúng sinh tùy theo nhu cầu của họ. 


Như thế, những hiện tượng của sự Giác ngộ và những hiện 
tượng của sự mê lầm đều được bao gồm trong bản tánh tuyệt đối 
— nhưng bản tánh tuyệt đối đó không bao giờ bị ô nhiễm hay che 
chướng bởi sự lầm lạc của những hiện tượng tương đối. 


Khyentse Rinpoche 


Các hiện tượng là sự chói ngời của sự tuyệt đôi bâm sinh; 
Bản tánh của tâm là trí tuệ của sự tuyệt đôi bâm sinh. 


Vị Thây tối hậu — các hiện tượng và tâm hợp nhất trong 
một vị — 


An trụ tự nhiên trong bản thân ta. A, ð! Vui sướng biết bao! 


Khyentse Rinpoche 


100 ‹⁄<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Mọi sự xuât hiện là sự mở trông bao la, 
Hỉ lạc và hoàn toàn tự do. 


Với tâm tự do, hạnh phúc 

Ta hát bài ca vui sướng này. 

Khi người ta nhìn vào bốn tâm mình — 
Gốc rễ của mọi hiện tượng — 

Không có gì ngoài tánh Không sống động, 


Không vật cụ thê nào được năm giữ như thật có. 


Nó hiện diện như sự mở trống trong suốt, tuyệt đối, 
Không ngoài, không trong — 
Một sự hoàn toàn trùm khắp 


Không ranh giới và không phương hướng. 


Phạm vi rộng-mở của cái thây, 
Điêu kiện chân thực của tâm, 
Thì giông như bâu trời, như không gian: 


Không trung tâm, không biên bờ, không mục đích. 


Nhờ lìa bỏ mọi sự ta kinh nghiệm 
Nghỉ ngơi thư thản, đúng như nó là, 
Ta đã đi tới cánh đồng rộng lớn 


Là Pháp giới tuyệt đối. 


Khyentse rinpoche, nhà xây đựng s(c- 101 


Tan hòa vào phạm vị của tánh Không 
Nó không có những quy định và biên giới, 
Mọi sự ta nhìn, mọi điều ta nghe. 
Bồn tâm ta, và bầu trời hoàn toàn hợp nhất. 
Chưa từng có ý niệm khởi sinh 
Từ những điều riêng rẽ và khác biệt này. 
Trong phạm vi tuyệt đối của Giác tánh 
Mọi sự được hòa trộn thành vị duy nhất đó — 
Nhưng một cách tương đối, mỗi một và mọi hiện tượng đều 
riêng biệt, rõ rằng. 
Kỳ diệu thay! 
Shabkar 


Không trung tâm, không biên bờ, 
Phạm vi chói lọi của Giác tánh bao trùm tất cả— 
Sự bao la sống động, sáng ngời này: 


Là sự hiện diện tự nhiên, nguyên thuỷ. 


Không trong, không ngoài, 

Giác tánh tự xuất hiện, rộng lớn như bầu trời, 
Vượt mọi quy mô, phương hướng, giới hạn — 
Sự mở trống tuyệt đối, trọn vẹn này: 

Là không gian, bất khả phân với Giác tánh. 


Trong phạm vi của không gian bất sinh, rộng-mở đó, 


102 s4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
Các hiện tượng xuất hiện — giống như những cầu vồng, 
hoàn toản trong suôit. 
Những cõi giới thuần tịnh và bất tịnh, chư Phật và chúng sinh 
Đều hiển hiện, chói ngời và khác biệt. 
Xa rộng như bầu trời trùm khắp, Giác tánh cũng như thê. 
Bao la như Giác tánh trải rộng, Pháp giới tuyệt đối cũng 
như thê. 
Bầu trời, Giác tánh, Pháp giới tuyệt đối, 
Hòa trộn bắt khả phân: 
Bao la, rộng lớn vô hạn — 
Nền tảng của sinh tử, 
Nền tảng của Niết bàn. 
An trụ ngày và đêm trong trạng thái này — 
Thể nhập trạng thái này một cách dễ dàng - đây là điều hỉ lạc. 


Emaho† 


Shabkar 


Sư tử tuyết không chết cóng trong núi tuyết; 
Kên kên không rơi xuống từ trời cao; 

Cá không chết đuối trong nước; 

Hành giả không chết vì đói khát. 

Vì thế hãy ném đi những quan tâm của đời này! 
Hãy vứt bỏ những dự tính tương lai! 


Shabkar 


Khyentse rinpoche, nhà xây dựng s(c- 103 


Nếu tôi không cho đi 

Hạnh phúc của tôi đề đôi lấy nỗi khổ của người khác, 

Tôi sẽ chăng bao giờ đạt được Giác ngộ, 

Và thậm chí trong sinh tử, niềm vui sẽ trốn thoát khỏi tôi. 
Shantideva 

Chốn núi non hoang vu này: 

Phía trên — một trận mưa bụi dịu dàng, chậm rãi rơi xuống. 

Đàn đại bảng bay lượn ở phương bắc, phương nam — 


Câu vông xuât hiện chói lọi. 


Phía dưới ta - những chiếc cô cong của đàn ngỗng 
Lóe sáng, và giòng sông trôi khúc khuỷu. 
Phía sau chúng, hươu nai nhảy múa trên sườn dôc 


Một ngọn núi, đỉnh xuyên thủng không gian. 


Trên sườn núi, những bãi cỏ sáng rực cùng những bông hoa dại; 
Lũ ong đông đúc quay vòng phía trên. 
Phía trước, các tảng đá tô điêm những bãi cỏ trên núi; 


Một chú cu cu rót đây tâm ta nổi buôn. 


Hôm nay ta leo ra sau 
Nơi nhập thất tuyệt hảo nảy, 
Ta ngâng đầu, nhìn lên, 


Và thấy bầu trời không mây. 


104 4< HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
Ta nghĩ tới Pháp giới tuyệt đối, không chút giới hạn, 
Khi ây ta đã chứng nghiệm sự tự do 
Không trung tâm, không giới hạn — 
Mọi cái thấy biên kiến 
Hoàn toàn được buông bỏ. 
Ta cúi đầu nhìn trước mặt, 
Và thấy mặt trời của thế gian. 
Ta nghĩ tới sự thiền định — 
Chói lọi và không bị ngăn che. 


Khi ấy ta đã chứng nghiệm một sự quang minh bất nhị, 
trống không. 


Mọi thiền định mà tâm tập trung 


Hoàn toàn được buông bỏ. 


Ta quay đâu, nhìn về phương nam, 

Và thấy một kiểu cầu vồng. 

Ta nghĩ tới mọi hiện tượng — 

Hiển lộ rõ ràng và trống không, cùng một lúc. 

Khi ấy ta đã chứng nghiệm một sự quang minh bắt nhị, tự nhiên. 
Mọi quan điểm hư vô và vĩnh cửu 

Hoàn toàn được buông bỏ. 


Shabkar 


TRỞ VẺ TÂY TẠNG 


Rốt cuộc thì Khyentse Rinpoche cũng trở về Shechen vào 
năm 1985. Tại nơi ngài sẽ đến, trên độ cao mười hai ngàn phút 
(khoảng 3.600 m) so với mặt biển, trong ánh sáng chói lọi của 
miền Đông Tây Tạng, ba trăm ky sĩ với khuôn mặt đen sạm, đội 
mũ trắng và cầm những lá cờ nhiều màu bay phần phật trong gió. 
Họ không phải là những chiến sĩ mà là các tu sĩ tới chảo mừng 
ngài trở về quê hương sau ba mươi năm lưu lạc ở hải ngoại. Khi 
xe hơi của Rinpoche tới nơi, họ cưỡi ngựa chằm chậm quanh 
chiếc xe làm thành một vòng tròn rộng, bỏ mũ ra khi đi qua mặt 
ngài, và sau đó phi ngựa tới tu viện để sẵn sàng đón tiếp ngài ở 
đó. Không chỉ có những tu sĩ tới đó; tất cả những người du cư 
trong vùng bỏ mặc những chiếc lều bằng lông bò yak đen của họ 
và vội vã từ những sườn đồi đi xuống đứng bên đường. Trong 
khi đốt những cành cây bách xù và cây thông để tạo nên làn khói 
hương trắng thơm phức, mỗi nhóm nhỏ hy vọng chặn được xe 
hơi của Khyentse Rinpoche và nhận sự ban phước của Ngài. Ở 
đây, nơi nhiệt độ thường là âm bốn mươi độ, những người du cư 
mặc áo da cừu dày đề chống lại sự khắc nghiệt của mùa đông. 
Những phụ nữ đeo những món trang sức bằng san hô, lam ngọc, 
và hồ phách trên tóc, và trong những túi gấp của áo choàng, họ 
mang những đứa con có đôi má đỏ ửng đỏ vì gió đông. Giây lưng 
của họ có đeo những viên đá đánh lửa cùng với bùi nhùi làm bằng 
những cánh hoa nhung tuyết mọc trong những bãi cỏ trên núi. 


105 


106 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Tu viện chỉ còn là đồng đồ nát. Khi Rinpoche tiến lại gần, âm 
nhạc phát ra từ những chiếc kèn ô boa nghe ¡nh tai, những chiếc 
xập xõa lanh lảnh, và tiếng gầm sâu thăm của những chiếc kèn 
trum-pét dài mười lăm phút (khoảng 4,5m) bất ngờ bật lên từ mái 
đại học tu viện — tòa nhà duy nhất còn đứng vững giữa những 
đống đồ nát — làm thung lũng tràn ngập âm vang tráng lệ. Một 
đoàn diễu hành gồm các tu sĩ và nhạc sĩ đưa Khyentse Rinpoche 
tới ngôi chùa. Ngay khi ngài an tọa, một đám đông các nhà sư 
và cư sĩ sắp thành hàng đi qua, nhìn ngài với một vẻ tha thiết 
tuôn trào từ tận xương tủy của họ. Khi họ nhận sự ban phước vả 
ngước lên nhìn ngài, một SỐ người, đặc biệt là những người già, 
đã không thể ngăn dòng nước mắt. Một vài người thì thầm vài 
lời, hay nói cho ngài biết tên của họ. Khyentse Rinpoche mỉm 
cười với họ mỗi khi ngài thỉnh thoảng nhận ra một khuôn mặt 
trong quá khứ. Sau vài giờ, khi cuối cùng thì dòng người tưởng 
như vô tận cũng đã thưa dẫn, ngài ngồi trò chuyện với những bậc 
trưởng lão của tu viện quanh một bình trà bơ sôi sục. Họ có quá 
nhiều điều để nói với ngài — về sự thử thách không tả xiết mà họ 
phải chịu trong tay những người chiếm đóng, về những người đã 
chết và những người còn sống sót - nhưng vào ngày hôm đó ưu 
tiên hàng đầu là niềm vui được tái ngộ. Đối với họ, điều ấy giống 
như thể một buổi bình minh rực rỡ thình lình xuất hiện sau một 
đêm dài tăm tối. 

Ngay ngày hôm sau, một lễ hội kéo dài hai ngày được bắt đầu 
với những vũ điệu thiêng liêng được tiễn hành đề tỏ lòng tôn kính 
sự trở về của Khyentse Rinpoche. Hơn một trăm vũ công và nhạc 
sĩ, tất cả tu sĩ của tu viện đã tham dự. Vũ hội thường là một nét 
đặc trưng truyền thống trong năm của tu viện, nhưng trong nhiều 
năm dưới sự chiếm đóng của Trung Quốc một sự kiện như thế là 


Trở về tây tạng sà&(- 107 


điều không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trước đó một năm, lần đầu 
tiên các vị sư giả mới đám làm sống lại truyền thống, và những 
bộ y phục sáng ngời cùng những mặt nạ tuyệt đẹp của các vũ 
công - tất cả những thứ ấy đã bị tiêu hủy - đã được sắm sửa lại. 


Vào cuối vũ hội, Khyentse Rinpoche đã ban phước và giảng 
dạy cho các tu sĩ và cư sĩ từ khắp miền Đông Tây Tạng tới gặp 
ngài. Giữa những thính giả chăm chú nổi bật lên những khuôn 
mặt có cá tính kỳ lạ và tuyệt đẹp, cứng rắn như đá, ánh mắt của 
họ trong trẻo như bầu trời. Những tu sĩ già quay không chán 
những bánh xe cầu nguyện không lồ. Khắp trong thung lũng, 
ngựa và bò yak của những người khách tạo thành những vết lỗốm 
đốm nâu, đen và trắng trên các sườn núi. 


Khyentse Rinpoche yêu cầu được trải qua một đêm ở mãi 
tận trên cao so với tu viện, nơi trước đây có ấn thất của Shechen 
Gyaltsap, vị Thầy chính của ngài. Ngài không thể tự đi mà không 
cần giúp đỡ và phải được khiêng lên đồi. Khó có thể tìm được 
dấu vết nào của ân thất, nhưng ngài đã dựng trại trên cái nền nhỏ 
dưới những vì sao và những người khác năm ngủ đó dây trong 
rừng vả trong những hang động gần đó. Trên sườn dốc đứng, một 
vải người sợ răng họ có thê lăn xuống đổi trong khi ngủ. Sau này 
một ấn thất nhỏ đã được xây dựng lại tại địa điểm này. 


Những tu viện khác thỉnh mời Khyentse Rinpoche tới thăm, 
và ngài đồng ý đi bất cứ nơi nào ngài có thể. Những nơi không 
có đường đi, ngài được khiêng trên một chiếc kiệu hay trong một 
ghế kiệu. Trong vài ngày, nhóm người đã vượt qua những ngọn 
đèo cao hơn mười lăm ngàn phút, băng qua những vách núi, và 
vượt những con sông. Mọi người đều muốn được vinh dự khiêng 
vị Lạt Ma, và với một nhóm mới và nhiệt tâm thay phiên nhau 


108 s4 HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


mỗi mười lăm phút, những đoạn đường dài đã được vượt qua 
nhanh chóng. Ở tu viện nào cũng vậy, một sự đón tiếp công phu 
và trang trọng tương tự cũng đang chờ đợi. Cùng với toản thể 
dân chúng địa phương, các tu sĩ với chiếc nón trắng là một dẫu 
hiệu của sự ân cần chào đón đã tạo thành một đoàn diễu hành 
theo hàng một, dẫn đầu là những nhạc sĩ trong bộ y phục lễ hội 
sặc sỡ của họ. Khi đám rước đi tới chân Tu viện Dzongsar, thình 
lình mọi người nhìn lên trời. Một quằng ánh sáng chói ngời đã 
hình thành xung quanh mặt trời, một dấu hiệu mà những người 
Tây Tạng cho là rất tốt lành. Ngày hôm trước đã có một cầu vồng 
đôi xuất hiện trên mái của Tu viện Palpung đón chào Khyentse 
Rinpoche khi ngài tới đó. 

Bất kỳ tới nơi đâu, Rinpoche đều giảng dạy, an ủi và gây 
hứng khởi cho tất cả những ai tới thăm ngài. Giáo lý của đạo Phật 
không đặt nền trên một vải triết học ngoại lai, khó hiểu. Nó đối 
phó với những cơ cấu căn bản nhất của hạnh phúc và đau khổ, và 
cho thấy hạnh phúc chân thực và vĩnh cửu chỉ có thể đến từ sự an 
bình nội tâm ra sao. Sự an bình như thế chỉ có thể đạt được bằng 
việc nuôi dưỡng lòng vị tha, từ ái, bi mẫn và bằng cách tiệt trừ sự 
chấp ngã, sân hận và tham muốn. 


Trong lần thăm viếng đầu tiên này và hai lần sau đó tại miền 
Đông và Trung Tây Tạng, ở mọi nơi Khyentse Rinpoche cũng 
được chảo đón bằng một nhiệt tình đáng kinh ngạc. Đối với 
người Tây Tạng, những cuộc viễng thăm này có một ý nghĩa to 
lớn, và họ khó có thể tin được ở đôi mắt mình. Nhiều người đã 
kêu lên: “Hăn là chúng tôi đang mơ!” Trong hơn ba mươi năm 
họ đã giữ vững sự kiên định bất chấp bao nhiêu đau khổ. Niềm 
tin và sự quyết tâm của họ không chịu nhượng bộ một chút nào. 


Trở về tây tạng sš§¿- 109 


Khi đang ở miền Trung Tây Tạng vào năm 1985, Khyentse 
Rinpoche đã gởi một kiến nghị cho chính quyền Trung Quốc 
xin tái thiết Tu viện Samye và nhân mạnh tới tầm quan trọng 
của đi sản văn hóa thế giới. Samye là tu viện đầu tiên của Phật 
Giáo Tây Tạng, được Guru Padmasambhava và tu viện trưởng 
Shantarakshita sáng lập vào thế kỷ thứ tám dưới sự bảo trợ của 
Vua Trisong Detsen. Điều kỳ lạ là chính quyền Trung Quốc đã 
đồng ý. Được truyền hứng khởi từ Khyentse Rinpoche, đức vua 
Bhutan đã góp một khoản cúng dường to lớn cho công việc này. 
Nhờ đó mà năm 1990, ngôi chùa chính của Samye đã được trùng 
tu tới những mái vàng chói lọi của nó. Khyentse Rinpoche được 
mời để hiến cúng lại tu viện và lại du hành tới Tây Tạng. Tại 
Samye ngài đã cử hành một buổi lễ hiến cúng ba ngày, đồng thời 
ban Pháp và những nhập môn cho sáu mươi tu sĩ của tu viện và 
tất cả những người tụ hội trong cơ hội duy nhất này, kế cả một 
nhóm đệ tử người Tây phương. Vẫn còn nhiều công trình phải 
trùng tu — tám ngôi chùa phụ ở tám hướng quanh dinh thự chính, 
bốn chiếc tháp khổng lồ, và một trăm lẻ tám tháp nhỏ hơn mà xưa 
kia đã làm tăng vẻ hoàn hảo cho bức tường bao quanh. Tại Lhasa, 
Rinpoche đã cúng dường hai trăm ngọn đèn bơ trong ngôi chùa 
có tượng Đức Phật Cao Quý nỗi tiếng - Jowo Rinpoche - trước 
khi viễng thăm một số thánh địa và trung tâm tu viện ở miền 
Trung Tây Tạng. Đây chính là chuyên du hành Tây Tạng cuối 
cùng của ngài. 

Mặc dù vào lúc này Khyentse Rinpoche đã bước qua tuổi tám 
mươi, khả năng chịu đựng đặc biệt của ngài dường như ít bị ảnh 
hưởng. Tuy nhiên, vào đầu năm 1991 lần đầu tiên ngài bắt đầu có 
những dấu hiệu suy kém sức khoẻ trong khi đang giảng dạy tại 
Bodh Gaya. Tuy nhiên, khi hoàn tất chương trình ở đó, ngài du 


110 s4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


hành tới Dharamsala và trải qua một tháng thật nhẹ nhàng để ban 
những quán đảnh và truyền dạy cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, những 
sự trao truyền ấy đã được thỉnh cầu trong nhiều năm. 


Khi trở về Nepal vào mùa xuân thì rõ ràng là sức khoẻ của 
ngài đã suy yếu dân. Ngài sụt cân và cảng lúc cảng cần nghỉ 
ngơi nhiều hơn. Ngài dùng nhiều thời giờ để cầu nguyện và thiền 
định trong sự yên lặng, chỉ dành vài giờ mỗi ngày đề tiếp những 
người rất cần gặp ngài. Ngài bị bắt buộc phải hủy bỏ chuyến 
du hành Tây Tạng lần thứ tư mà ngài đã dự định viễng thăm Tu 
viện Shechen một lần nữa. Thay vào đó, ngài đã chọn trải qua 
ba tháng rưỡi trong ấn thất đối diện Hang Cọp, Paro Taktsang, ở 
Bhutan, là một trong những địa điểm linh thiêng nhất được Đức 
Padmasambhava ban phước. 


Sau cuộc nhập thất, sức khỏe của Rinpoche có vẻ khả quan 
hơn. Ngài đã viếng thăm một vài đệ tử của ngài đang nhập thất 
và nói với họ về vị Thầy vô thượng, siêu vượt sinh tử hay mọi sự 
hiền lộ vật lý nào. Nhưng không lâu sau đó ngài lại có những dấu 
hiệu đau yếu, và hầu như ngài hoàn toàn không thê ăn hay uống 
trong suốt mười hai ngày. Vào lúc chập tối ngày 27 tháng 9 năm 
1991, ngài yêu cầu các thị giả giúp ngài ngồi trong tư thế thăng 
lưng và đi vào một giấc ngủ an bình. Lúc sáng sớm, ngài ngừng 
thở và tâm ngài tan hòa trong Pháp giới tuyệt đối. 


Như thế cuộc đời phi thường của Khyentse Rinpoche đã 
chấm dứt, một cuộc đời mà từ thủa thiếu thới đã hoàn toàn được 
sử dụng để nghiên cứu, thực hành và giảng dạy. Bất kỳ ngài ở 
đâu, đêm hay ngày, vẫn với một lòng tốt, sự hài hước, trí tuệ và 
phâm cách như nhau, mọi nỗ lực của ngài luôn luôn hướng về 
việc bảo tồn và biểu lộ mọi hình thức của Phật Pháp. 


Trở về tây tạng và 111 


Theo thỉnh cầu của những đệ tử ở Tây Tạng và mọi nơi trên 
thế giới, di hài của ngài được giữ gìn trong một năm bằng những 
phương pháp ướp theo truyền thống. Di hài cũng được mang từ 
Bhutan tới Tu viện Shechen ở Nepal trong vài tháng để nhiều 
người có thể tới kính viếng. Mỗi ngày thứ Sáu (ngày ngài mắt) 
trong bảy tuần đầu tiên, một trăm ngàn ngọn đèn bơ được cúng 
dường trên tháp Bodhnath gần Tu viện Shechen. Toản thể cộng 
đồng Tây Tạng đã kết hợp với các tu sĩ để giúp chuẩn bị và thắp 
sáng những ngọn đèn. 


Cuối cùng, di hài của ngài được hỏa thiêu gần Paro tại Bhutan 
vào tháng Mười Một năm 1992, trong một buổi lễ ba ngày có sự 
tham dự của hơn một trăm Lạt Ma quan trọng, Hoàng gia và các 
Bộ trưởng của Bhutan, năm trăm đệ tử Tây phương, và một đám 
đông khống lỗ gồm khoảng năm mươi ngàn người sùng mộ — 
một cuộc tập hợp chưa từng có trong lịch sử xứ Bhutan. 


Nếu bạn chinh phục bản tánh nguyên thuỷ nhờ phân biệt tâm 
với Giác tánh, 
Cái thấy về sự tuyệt đối sẽ dần dần trở nên rõ ràng. 


Cho dù ngay giờ đây trong thâm sâu Giác tánh còn chưa rõ 
ràng, 


Hãy chỉ đừng đề tâm lang thang bên ngoài; 

Điều này sẽ xảy ra, bởi Giác tánh nằm tận đáy sâu tâm thức. 
Như có nói, chúng như nước và băng: 

Nước và băng không giống hệt nhau, 


Bởi băng thì răn và có thê câm năm. 


112 s4 HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Nhưng băng tan thì không khác gì nước, 

Vì thế, thực ra, nước và băng không phải là hai, mà là một. 
Cũng thế, khi mê lầm, tâm không là Giác tánh, 

Nhưng khi chứng ngộ, bản tánh tâm không khác gì Giác tánh. 
Mặc dù tâm và Giác tánh không khác biệt về ý nghĩa, 
Nhưng không thể phân biệt chúng băng suy luận rạch ròi. 
Ngày nào đó, khi sự xác tín của bạn nơi Giác tánh phát triên, 
Tâm sẽ xuất hiện ngây ngô như một đứa trẻ 

Và Giác tánh minh triết như một hiền giả già tôn kính. 

Giác tánh sẽ không chạy theo tâm, nhưng làm lu mờ nó; 


Trongmộttrạngtháithưthản,trongtrẻo,hãynghỉngơIthoải mái. 


Khyentse Rinpoche 


Tâm không có hình tướng, không màu sắc, và không thực 
chất; đây là phương diện trống không của nó. Tuy nhiên tâm có 
thể hiểu biết các sự việc và nhận thức vô số hiện tượng. Đây là 
khía cạnh quang minh của nó. Sự bất khả phân của hai phương 
diện nảy, tánh Không và sự quang minh, là bản tánh nguyên sơ, 
không ngừng dứt của tâm. 


Hiện nay, sự quang minh tự nhiên của tâm bạn bị những mê 
lầm ngăn che. Nhưng khi sự che chướng được tiệt trừ, bạn sẽ bắt 
đầu khám phá ra sự chói lọi của Giác tánh, cho tới khi bạn đạt 
tới chỗ, giỗng như một đường kẻ được vạch trên mặt nước biến 
mất ngay khi được vẽ ra, những tư tưởng của bạn được giải thoát 


Trở về tây tạng và 113 


ngay khi chúng xuất hiện. Kinh nghiệm tâm theo phương cách 
nảy là gặp gỡ nguồn mạch đích thực của Phật Quả. Khi bản tánh 
tâm được nhận ra, điều đó được gọi là Niết Bàn; khi nó bị mê lầm 
ngăn che, điều đó được gọi là sinh tử. Tuy nhiên cả sinh tử lẫn 
Niết Bàn chưa từng xa lìa sự tương tục của tuyệt đối. Khi Giác 
tánh đạt được phạm vi viên mãn của nó, những phòng tuyến của 
mê lầm sẽ bị chọc thủng và thành trì của sự tuyệt đối, siêu vượt 
thiền định, có thể được chiếm giữ một lần cho mãi mãi. 


Khyentse Rinpoche 


Sự chứng ngộ xuất hiện trong ba giai đoạn: sự hiểu biết, 
những kinh nghiệm, và sự chứng ngộ thực sự. Giai đoạn đầu tiên 
là sự hiểu biết có tính chất lý thuyết và đến từ việc nghiên cứu 
những giáo lý. Dĩ nhiên là điều đó cần thiết, nhưng nó không thật 
vững chắc. Nó giống như một miếng vá được khâu vào tâm vải, 
cuối cùng sẽ bung ra. Sự hiểu biết có tính chất lý thuyết không 
đủ mạnh mẽ để vượt qua những điều tốt hay xấu xảy ra trong 
đời bạn. Khi những khó khăn xuất hiện, không có sự hiểu biết lý 
thuyết nào giúp cho bạn chiến thăng được chúng. 


Đối với những kinh nghiệm trong thiền định, thì giống như 
sương mù, chúng bắt buộc phải biến mất. Nếu bạn tập trung 
vào sự thực hành ở một nơi hẻo lánh thì chắc chắn là bạn sẽ có 
những kinh nghiệm khác nhau. Nhưng những kinh nghiệm như 
thế không đáng tin, và có câu nói rằng: “Những thiền giả theo 
đuôi những kinh nghiệm sẽ bị lạc lối giống như một đứa trẻ 
chạy theo một cầu vồng tuyệt đẹp.” Khi bạn thực hành mãnh 
liệt, bạn có thể có những tia chớp thấu thị và những dấu hiệu 
khác nhau của sự thành tựu, nhưng tất cả những gì mà những 
điều đó làm là để nuôi dưỡng những sự mong cầu và kiêu ngạo 


114 ‹4‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


— chúng chỉ là những trò bịp bợm hiêm độc và là nguôn gôc của 
các chướng ngại. 


Ta được dạy rằng đối phó với những hoàn cảnh tốt thì còn 
khó khăn hơn việc xử sự với những hoàn cảnh xấu, bởi chúng 
làm ta thêm xao lãng. Nếu bạn có mọi thứ bạn muốn — của cải, 
một căn nhà tiện nghi, quần áo — bạn nên nhìn hết thảy chúng như 
sự huyễn hóa, giống như những tài sản có được trong giấc mơ, 
hơn là cảm thấy tham luyến thái quá vào chúng. Nếu có ai nỗi 
giận với bạn hay đe dọa bạn, thì nhờ đó bạn khá dễ dàng khi thiền 
định về sự nhẫn nhục; hay nếu bạn bị bệnh thì nó giúp bạn dễ 
dàng đương đầu với bệnh tật. Bởi những điều như thế là nguyên 
nhân của đau khổ, và đau khổ khiến chúng ta nhớ tới Pháp một 
cách tự nhiên, trong chừng mực là dễ hòa nhập những hoàn cảnh 
khó khăn này vào con đường của bạn. Nhưng khi những sự việc 
đang tiến triển tốt đẹp và bạn cảm thấy hạnh phúc, tâm bạn chấp 
nhận tình huống đó không chút khó khăn. Giống như chất dâu lan 
khắp da bạn, sự tham luyến dễ dàng lưu lại và trộn lẫn vào tâm 
bạn; nó trở thành một bộ phận của những tư tưởng của bạn. Một 
khi có sự hiện diện của sự tham luyến với những hoàn cảnh thuận 
lợi như thế, bạn sẽ gần như trở nên mê đắm với những thành tựu, 
thanh danh và của cải của bạn. Đó là cái gì rất khó thoát ra khỏi. 


Nhưng những người có sự chứng ngộ thực sự thì như một 
ngọn núi hùng vĩ không thê bị lay chuyển bởi bất kỳ ngọn gió 
nảo, hay giống như một bầu trời xanh bất biến. Những thuận cảnh 
hay nghịch cảnh, cho dù nhiều tới đâu chăng nữa, cũng không thê 
gây ra sự tham luyễn hay ganh ghét nảo, không kích động chút 
mong câu hay hoài nghi nào. Trong Kinh điển có nói rằng một 
người như thế được người bên cạnh quạt mát bằng chiếc quạt 


Trở về tây tạng ‹ÈÈ- 115 


đản hương cũng chăng hài lòng gì hơn khi sợ hãi vì một người ở 
bên kia sẵn sàng đánh anh ta bằng một chiếc rìu. Đối với người 
như thế, mọi tri giác mê lầm đã bị cạn kiệt. Kết quả là mọi hoàn 
cảnh, dù thuận hay nghịch, sẽ làm người ây tiễn bộ hơn nữa trên 
con đường. 


Khyentse Rinpoche 


Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Là những hang động vừa ý để ở và thực hành. 

Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Bè bạn ủi an ta là thú muông hoang dã. 

Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Thực phẩm của ta là rễ cây và những trái mọng hoang. 
Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Là chợ búa nơi sinh tử được đổi lây Niết Bàn. 

Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Là những điều kiện thuận lợi cho sự chứng ngộ. 
Trong những chốn hoang vu không người sinh sống, 
Là vẻ đẹp tự nhiên khiến ta ngăm nhìn thích ý. 
Chắng có cách nào đề diễn tả 


Bao nhiêu điều tốt lành khi sống trong những nơi hẻo lánh 
và quạnh hiu 


Khác xa lôi cư trú của con người. 


2£: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Vì thế, kẻ kế thừa của các Đẳng Chiến Thắng, 
Hãy đi tới một nơi hẻo lánh và thực hành! 


Shabkar 


Trong lâu đài đá núi 

Dưới bóng cây rừng mát mẻ, 

Trong những túp lều con bằng cỏ xanh, 
Dưới những chiếc lều vải trắng, 

Ta, một yogi thánh thơi, 

Sống theo ý thích. 

Đây là một bài ca vui tươi 

Xuất phát từ một tâm an bình. 

Guru linh thánh đích thực, 

Lòng tốt của ngài đối với con 

Vượt xa thiện tâm của chư Phật! 

Khi phó thác bản thân cho ngài, 

Con hiểu rằng mọi sắc tướng 

Là trò phô diễn thần diệu của tâm; 

Các hiện tượng sinh tử và Niết Bàn 
Hiền nhiên nhưng không thực có. 

Con đã chứng ngộ rằng bản tánh của tâm nảy, 


Cội gôc của sinh tử và Niệt Bàn, 


Trở về tây tạng sà§- 117 


Là một sự trồng không chói lọi không cách nảo diễn tả 
Bởi chăng có gì để bám chấp. 

Ta đã sống trong một nơi cô tịch 

Trong sự tương tục của trạng thái tự nhiên — 

Giống như thả một nắm bông len, 

Ta để tâm thức thư thản, 

Và nó lại tiếp tục trạng thái tự nhiên của nó. 

Khi bóng tối vô minh 

Tự nhiên bị quét sạch, 

Xuất hiện bầu trời bao la 

Của Pháp giới tuyệt đối. 

Không một nghi ngờ, không chút do dự nào 

Xuất hiện trong tâm ta 

Rằng đây có phải là bản tánh tuyệt đối hay không 

Cho dù tất cả chư Phật có xuất hiện trước mặt ta, 

Ta sẽ chăng nghi ngờ gì về việc các ngài sẽ làm sáng tỏ điều đó. 


Shabkar 


Vị Thầy như một con tàu vĩ đại đưa chúng ta vượt qua đại 
dương hiểm nghèo của luân hồi sinh tử, là một hoa tiêu không 
lầm lẫn dẫn dắt chúng ta tới miền đất khô ráo của tự do, một trận 
mưa cam lỗ làm tiêu tan địa ngục của những cảm xúc và hành 
động tiêu cực, một mặt trời và mặt trăng chói lọi xua tan bóng tối 


I18 s44‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


vô minh, mặt đất vững chắc chịu đựng một cách kiên nhẫn sức 
nặng của cả điều tốt lẫn điều xâu, một cây như ý ban tặng hạnh 
phúc hiện tại và tối hậu, một kho tàng những giáo huấn bao la và 
sâu xa, một viên ngọc như ý cung cấp bất kỳ điều gì chúng sinh 
cần tới trên con đường của họ, một người cha và người mẹ yêu 
thương tất cả chúng sinh ngang bằng nhau, một con sông vĩ đại 
của lòng bi mẫn rộng lớn và linh hoạt, một ngọn núi vĩ đại của 
sự hỉ lạc vượt lên những bận tâm thế tục và không bị lay chuyên 
bởi những trận gió cảm xúc, và một đám mây lớn đồ xuống khắp 
mọi nơi những lợi lạc của nó không chút phân biệt, không bị ảnh 
hưởng bởi yêu hay ghét. Việc thực hiện bất kỳ sự nối kết nào với 
ngài, dù là nhìn thấy ngài, nghe giọng ngài nói, nhớ tưởng tới 
ngài, hay được bàn tay ngài xúc chạm, sẽ đưa dẫn chúng ta tới sự 
giải thoát. Có niềm tin trọn vẹn nơi ngài là cách thức chắc chắn 
nhất đề tiến tới Giác ngộ. Sự nồng ấm của trí tuệ và lòng bi mẫn 
của ngài sẽ làm tan chảy quặng mỏ của đời sống chúng ta đề lẫy 
ra được chất vàng của Phật tánh tiềm ấn trong đó. 


Khyentse Rinpoche 


Ở bình diện tương đối vị Thầy xuất hiện trong thân tướng con 
người, ban những giáo lý, và chỉ cho ta con đường. Nhờ những 
giáo huấn và sự ban phước của ngài, sẽ tới lúc sự chứng ngộ của 
ngài và của chúng ta trở thành một. Vào lúc đó chúng ta sẽ chứng 
ngộ rằng vị Thấy nội tại tuyệt đối luôn luôn hiện diện như bản 
tánh của tâm ta. 


Jamgon Kongtrul 


Trở về tây tạng sàậ- 119 


Trừ phi mặt trời của lòng sùng mộ chiếu soi 

Trên đỉnh núi tuyết của bốn kaya (thân) của vị Thầy, 
Dòng ân phước của ngài sẽ không bao giờ chảy. 

Vì thế hãy thiết tha khơi dậy lòng sùng mộ trong tâm bạn! 


Drikung Kyobpa 


Nghĩ tưởng tới vị Thầy của ta chỉ trong chốc lát, 
Thì tốt hơn việc thiền định về một trăm ngàn Bồn Tôn 
Trong mười triệu kalpa (kiếp). 


Tantra Hiện thân Quý bảu 


Giống như màn sương bạc xuất hiện 
Trong bầu trời bao la, trống không, 
Vì sao thân tướng của guru 


Sẽ không xuất hiện trong sự bao la của không gian trùm khắp? 


Giống như trận mưa dịu dàng nhẹ nhàng đồ xuống, 
Trong cầu vông tuyệt đẹp, 
Vì sao guru sẽ không trút xuống những giáo lý sâu xa? 


Trong một vòm ánh sáng năm màu? 


Giống như nước mưa còn đọng lại 
Trên mặt đất bằng của một bãi cỏ rộng, 
Những giáo lý này sẽ không tồn tại trong tâm 


Trưởng tử trung thành và sùng mộ của ngươi? 


120 ‹4‹- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Giống như những bông hoa rực rỡ chói lọi 

Xuất hiện bên kia miền đồng hoang tươi tốt, mềm mại, 

Những kinh nghiệm và chứng ngộ tâm linh 

Sẽ không xuất hiện trong dòng tâm thức của trưởng tử của ngươi? 
Shabkar 


Ta đã chỉ cho các con những phương pháp 

Dẫn tới sự giải thoát. 

Nhưng các con nên hiểu rằng 

Sự giải thoát ấy tùy thuộc vào bản thân các con. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


Khi phân chia kinh nghiệm thành chủ thể và đối tượng, trước 
tiên tâm thức đồng nhất với chủ thể, “ta,” sau đó với ý niệm ““của 
ta,” và bắt đầu bám chấp vào “thân ta,” “tâm ta,” và “tên ta.” Khi 
sự bám luyến của ta đối với ba ý niệm này cảng lúc càng mạnh 
mẽ, chúng ta chỉ lo âu hơn nữa về hạnh phúc của riêng ta. Việc 
ta nỗ lực đề được an nhàn, việc ta không nhân nhượng với những 
tình huống trái ý của cuộc sông, việc ta bận tâm với sự được và 
mất, sướng và khổ, vinh và nhục, khen và chê, tất cả đều là do ý 
niệm về cái “ta.” 

Chúng ta thường bị ám ảnh về bản thân tới nỗi ta khó có thê 
làm được ngay cả việc nghĩ tới hạnh phúc của người khác - trong 
thực tế, chúng ta không quan tâm tới người khác nhiều hơn một 
con cọp chăm chú ăn cỏ. Điều này hoàn toàn đối nghịch với quan 
điểm của Bồ Tát. Thực ra bản ngã chỉ là một sự tạo tác của tư 


Trở về tây tạng sÈÈ6- 121 


tưởng, và khi bạn nhận ra rằng cả đối tượng được bám chấp lẫn 
tâm bám chấp đều trống không, khi ấy bạn dễ thấy được răng 
những người khác không khác biệt với bản thân bạn. Thường thì 
chúng ta dồn mọi năng lực vào việc chăm sóc chính mình, chư 
vị Bồ Tát thì đặt nó vào việc chăm sóc chúng sinh. Nếu một Bồ 
Tát thấy răng việc ngài lao mình vào lửa địa ngục sẽ có thê cứu 
giúp ngay cả một chúng sinh duy nhất, ngài sẽ làm điều đó không 
chút do dự, giống như một con thiên nga bơi vào một hồ nước 
lạnh lẽo. 


Khyemtse Rinpoche 


Vào thế kỷ thứ tám, Đức Vua Tây Tạng Trisong Detsen đã 
quyết định xây dựng một ngôi chùa tại địa điểm đã được chọn 
lựa. Khi tìm kiếm một thây tế lễ hiến cúng mặt đất, ngài hỏi ý 
kiến Nyang Tingdzin Zangpo, vị Thầy được nhà vua tôn kính 
nhất. Bằng sự quán chiếu, Tingdzin Zangpo biết răng tại Zahor 
miền Đông Ấn Độ có một vị tu viện trưởng tên là Shanftarakshita 
đang ở đó. Ngài truyền đạt thông tin này cho nhà vua, vả vị tu 
viện trưởng được mời sang Tây Tạng. Sau đó Shantarakshita nỗ 
lực hiến cúng địa điểm ngôi chùa. Nhưng một tỉnh linh sống 
trong nước biết rằng bụi cây mà ông ta đang sống trong đó sắp 
bị đốn hạ, ông kêu gọi tất cả các tinh linh tới trợ giúp. Họ cùng 
hợp lại thành một đội quân, cứ khi đêm xuống là họ phá hủy tất 
cả những gì con người xây dựng trong ngày và đem tất cả đất đá 
trở lại chỗ cũ. 


Nhà Vua đi gặp tu viện trưởng và xin được giải thích. “Có 
phải đó là bởi những che chướng của trẫm quá sâu dày? Hay tại 
ngài không ban phước cho địa điểm? Chắc hăn những chương 
trình của trẫm chưa thực hiện được?” 


122 4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


““Ƒôi đã quán triệt lòng từ và bi,” tu viện trưởng trả lời, “nhưng 
chư thiên vả quỷ ma không thể bị khuất phục bởi những phương 
pháp an bình như thế. Chỉ có những phương pháp phẫn nộ là có 
hiệu quả. Hiện nay, tại Bodhgaya ở Ân Độ có một vị Thầy tên là 
Padmasambhava xứ Uddiyana. Ngài xuất hiện trong thế giới này 
băng một cách thế kỳ diệu. Ngài tỉnh thông năm khoa học (ngũ 
minh) và làm chủ được năng lực của sự tuyệt đối. Ngài đã đạt 
được những thành tựu thông thường và siêu việt. Ngài làm cho 
tất cả những vị trời và quỷ ma phải run sợ, và chinh phục những 
tinh linh thuộc các đại. Nếu Đức Vua thỉnh mời ngài tới đây, sẽ 
không có tinh linh nảo kháng cự được ngài và tất cả những điều 
Đức Vua ước muốn sẽ được thực hiện.” 


Vì thế nhà vua cử Ba Trisher, Dorje Dudjom, Chim 
Shakyaprabha và Shubu Palgyi Senge tới Ân Độ, mỗi vị mang 
theo một khối lượng bụi vàng và một nút vĩnh cửu bằng vàng. Các 
ngài giải thích cho Đạo Sư răng xứ Tây Tạng cần có ngài để ban 
phước cho địa điểm của một ngôi chùa. Đạo Sư hứa sẽ tới. Ngài 
bắt đầu lên đường, dừng lại dọc đường để buộc mười hai tenma, 
mười hai vị nữ bảo hộ, hai mươi mốt genyen, và tất cả những vị 
trời và tinh linh của Tây Tạng phải tuyên thệ. Cuối cùng ngài tới 
Trakmar đề an định địa điểm, và Ngôi Chùa Xuất Hiện Tự Nhiên 
Samye được xây dựng. Nó có một dinh thự chính ba tầng, bao 
quanh là những tòa nhà tượng trưng cho bốn đại lục và những 
tiêu đại lục. Hai điện Yaksha (Dạ Xoa) trên và đưới, tượng trưng 
cho mặt trời và mặt trăng. Toản bộ quần thê được bao bọc trong 
một búc tường có một trăm lẻ tám stupa (tháp). Tu viện trưởng 
Shantarakshita, acharya (Đạo Sư) Padmasambhava và pandita 


Trở về tây tạng si. 123 


(học giả) Vimalamitra ném những bông hoa để hiến cúng nó ba 
lần, và người ta thấy có nhiều dấu hiệu cùng những sự kỳ diệu 
phi thường. 


Paltrul Rinpoche 


Trong mọi lúc, chúng ta nên liên tục thực hiện những lời 
cầu nguyện rộng lớn cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh. Khi rơi 
vào giấc ngủ chúng ta nên nghĩ tưởng: “Cầu mong tất cả chúng 
sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối”; khi thức dậy: “Cầu mong 
tất cả chúng sinh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ”; khi đứng 
dậy: “ Cầu mong tất cả chúng sinh đạt được thân Phật”; khi mặc 
quân áo: “Cầu mong tất cả chúng sinh có sự khiêm tốn vả một 
cảm thức xâu hổ”; khi đốt lửa: “Cầu mong tất cả chúng sinh đốt 
cháy củi của những cảm xúc rối loạn”; khi ăn: “Cầu mong tất cả 
chúng sinh dùng thực phẩm của sự thiền định”; khi mở cửa: “Cầu 
mong tất cả chúng sinh mở cánh cửa của kinh thành giải thoát”; 
khi đóng cửa: “Cầu mong tất cả chúng sinh đóng cánh cửa đi 
tới những cõi thấp”; khi đi ra ngoài: “Cầu mong tôi bắt đầu lên 
đường để giải thoát tất cả chúng sinh”; khi đi lên đồi: “Cầu mong 
tôi đưa tất cả chúng sinh lên những cõi cao”; khi xuống đồi: “Cầu 
mong tôi đi giải thoát tất cả chúng sinh khỏi những cõi thấp”; 
khi cảm nhận hạnh phúc: “Cầu mong tắt cả chúng sinh thành tựu 
hạnh phúc của Phật Quả”; khi trải nghiệm đau khổ: “Cầu mong 
nỗi khổ của tất cả chúng sinh được an dịu.” 


Khyentse Rinpoche 


124 c4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Vào lúc đầu, bạn nên được dẫn dắt bởi một nỗi sợ hãi sinh và 
tử giống như một con nai đực trốn thoát khỏi một cái bẫy. Vào 
lúc giữa, bạn nên không có gì để hối tiếc cho dù bạn phải chết, 
giống như một nông dân đã làm việc chu đáo trong cánh đồng. 
Vào lúc cuối, bạn nên cảm thấy thanh thản và sung sướng, giống 
như một người hoàn toàn làm xong một công việc khủng khiếp. 


Vào lúc đầu, bạn nên hiểu răng không có thời gian để phí 
phạm, giống như một người bị một vết thương nguy hiểm do một 
mũi tên. Vào lúc giữa, bạn nên thiền định về cái chết mà không 
nghĩ tưởng điều gì khác, giống như người mẹ có đứa con trai duy 
nhất đã chết. Vào lúc cuối, bạn nên hiểu rằng không còn điều gì 
để làm, giống như một người chăn cừu mà bây thú của anh ta bị 
kẻ thù lẫy đi mắt. 


GŒan?opa 


Có câu nói rằng: “Biểu hiện của trí tuệ là sự tự chủ, và biểu 
hiện của kinh nghiệm tâm linh chín mùi là không có những cảm 
xúc mâu thuẫn.” Điều này có nghĩa là nếu bạn trở nên minh triết 
và uyên bác, thì cùng mức độ đó, bạn cũng trở nên thanh thản, 
an bình và dịu dàng — không lo lắng và đầy ắp sự tự phụ và kiêu 
ngạo. Năm này sang năm khác, dù việc thực hành của bạn tiến 
bộ tới đâu chăng nữa, bạn sẽ chắng quan tâm tới sự tiện nghỉ an 
nhàn hay điều bực dọc, và sẽ chăng có chút kiêu mạn nào. Bạn sẽ 
luôn luôn thuận thảo, không bị phiền não bởi những sự kiện bên 
ngoài, với một tâm nhún nhường, vượt lên mọi hy vọng và hoài 
nghi, và dửng dưng với tám mối bận tâm thế tục — được và mất, 
sướng vả khổ, khen và chê, vinh và nhục. Có một câu tục ngữ nói 
rằng: ““[rong thực hành tâm linh, sự khó khăn xuất hiện vào lúc 
đầu, trong những công việc thế gian, sự khó khăn xuất hiện vào 


Trở về tây tạng ‹à§(- 125 


lúc cuối.” Điều này có nghĩa là khi từ bỏ những hoạt động bình 
thường và hoàn toàn hiễn mình cho việc thực hành, bạn có thê 
gặp một vài trở ngại bên ngoài và bên trong; nhưng bạn cảng kiên 
nhẫn thì bạn càng trở nên hạnh phúc. Ngược lại, những hoạt động 
thế gian mang lại một vài sự mãn nguyện phù du và nông cạn vào 
lúc đầu; nhưng rốt cuộc chúng dẫn tới sự thất vọng cay đắng. 


Hãy vứt bỏ mọi tư tưởng khác, chỉ quan tâm tới sự chuyển 
hóa nội tâm mà việc thực hành của bạn tạo nên. Đừng lo âu 
về của cải, thanh danh, và năng lực, mà hãy nuôi dưỡng sự 
khiêm tốn — không chỉ trong vài tháng mà trong toàn bộ cuộc 
đời của bạn. 


Hãy thường xuyên kiểm soát xem bạn có đang thành công 
trong việc sử dụng giáo lý để điều phục những cảm xúc mâu 
thuẫn của bạn hay không. Nếu bất kỳ thực hành nào dẫn tới kết 
quả trái ngược — làm tăng trưởng những cảm xúc tiêu cực và tánh 
vị kỷ của bạn - thì thực hành ấy không thích hợp với bạn và bạn 
nên từ bỏ nó thì hơn. Một khi đã bắt đầu thực hành, bạn đừng 
chạy theo lời khuyên của bất kỳ ai. Hãy như một con thú hoang 
thoát khỏi một cái bẫy, nó phóng chạy càng xa càng tốt. Bạn phải 
hoàn toàn thoát khỏi sinh tử, đừng nửa nạc nửa mỡ. 


Khi bạn thấy mình ở giữa một tập hội rộng lớn, đừng bao giờ 
đánh mất sự chánh niệm. Hãy giữ gìn trạng thái của sự đơn giản 
không bị tạo tác và nhớ tới những giáo huấn của vị Thây. 


Hãy như một người mẹ bị chia cách với đứa con mới sinh 
của bà. Một người mẹ cực kỳ ân cần và tận tụy với đứa con, và 
nếu có ai tách lìa nó với bả ngay cả trong một thời gian rất ngắn, 
bà không thê thôi không nghĩ về nó. Cũng thế, bạn đừng bao giờ 
buông lỏng sự chánh niệm và tỉnh giác của bạn. 


126 ‹4⁄- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Cho dù ngày hôm nay cái chết tắn công bạn như một tia chớp, 
hãy sẵn sàng chết mà không có bất kỳ sự đau buồn hay hồi tiếc 
nảo, không còn sót lại bất kỳ sự bám chấp nào đối với những gì 
bỏ lại sau lưng. Khi an trụ trong sự nhận ra cái thấy (kiến), hãy 
từ bỏ cuộc đời nảy giống như một con chim đại bàng bay vút lên 
bầu trời xanh. Khi một con chim đại bàng bay vào khoảng không 
gian bao la, nó chẳng bao giờ nghĩ: “Đôi cánh của ta không đủ 
sức nâng đỡ ta; ta không thể bay xa.” Cũng thế, khi chết, hãy nhớ 
tới vị Thầy của bạn và những giáo huấn của ngài và bám chặt vào 
đó với sự xác quyết tuyệt đối. 


Khyentse Rinpoche 


Vị Thầy tối hậu, sự tuyệt đối, không bao giờ xa lìa chúng con, 
Nhưng chúng sinh non nớt không nhận ra điều đó, hướng mắt 
ra ngoài và tìm kiêm ngải ở nơi xa. 

Vị cha duy nhất, với lòng từ bi bao la ngài đã chỉ cho con sự 
g1àu có của riêng con; 

Con, một kẻ cùng khổ, thường xuyên cảm thấy sự hiện diện 
của ngài tận đáy lòng con. 

Vị Thầy-trí tuệ thắm đẫm toàn thể thế giới và chúng sinh, 
sinh tử và Niêt Bàn, 

Ngài chỉ dạy các hiện tượng có thể xuất hiện như những giáo 
lý ra sao, 

Làm cho con tin rằng mọi sự là vị Thầy tuyệt đối; 

Con khao khát sự chứng ngộ vô thượng, và cảm thấy sự hiện 


diện của ngài tận đáy lòng con. 


Khyentse Rinpoche 


ĐỜI SÓNG SIÊU VƯỢT THỜI GIAN 


Ta ở trong ân thất. Một hôm vào giữa trưa, khi bầu trời trong 
trẻo, ta đi lên đỉnh đồi phía trên hang động của ta và ngồi ở đó 
một mình. Về hướng bắc, ta thấy một đám mây trắng tinh khiết 
cuỗồn cuộn trên một đỉnh núi, giống như sữa sôi tràn. Vào lúc ấy 
ký ức về vị cha tâm linh quý báu ngập tràn tâm ta, và ta hát bài 
ca khao khát này: 


Về hướng bắc, một đám mây vĩ đại duy nhất dâng lên trên 
những đỉnh núi cao — 

Trắng như dòng sữa tràn trẻ. 

Khi nhìn nó, ta nghĩ tới thiện tâm của Đạo Sư ta. 

Bên dưới đám mây xa xăm đó xuất hiện những đỉnh cao cô 
tịch của Ân thất Tốt lành. 


Cách thức mà xưa kia vị Thầy của ta đã sống trong chốn ân 
tu tuyệt hảo đó 


Trở vệ trong tâm ta. 
Khi nghĩ tới thiện tâm của ngải, 
Nước mắt ta tuôn ra và trái tim đau đớn. 


Tâm ta choáng váng, nhận thức của ta không rõ ràng — mọi 
sự mơ hồ và không thực. 


l2? 


128 ‹4<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Kỳ diệu biết bao nếu như ngài lại hiện diện nơi đây một 
lần nữa! 

Ta chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ có lòng sùng mộ Ít ỏ1. 
Nhưng ta vẫn mong mỏi được gặp lại ngài. 

Giờ đây Đạo Sư an trụ trong Pháp giới tuyệt đối 

Và đứa con khốn khổ của ngài bị bỏ lại phía sau trong vũng 
lầy sinh tử. 

Khi ta nhìn vô số đóa hoa nở trong những đồng cỏ, 

Ta nhớ lại cái nhìn của Đạo Sư chân chính. 

Ngày ấy ta có thể nhìn ngài trong thân tướng con người, đầy 
cảm hứng; giờ đây thì không thê. 

Khi ta luôn nghĩ tới ngài, sự hiện diện của Đạo Sư tràn ngập 
trái tim ta. 

Khi ta nghe tiếng chim cu cu mềm mại và dịu dàng, 


Ta nhớ lại giọng nói của Đạo Sư chân chính, âm vang và thật 
thâm trầm. 


Ngày ấy ta có thể nghe lời nói du dương của ngài; bây giờ thì 
không thẻ. 


Khi ta luôn nghĩ tới ngài, sự hiện diện của Đạo Sư tràn ngập 
trải tim ta. 
Khi ta nhìn mặt trời mọc trải ánh sáng chói lọi khắp nƠI, 


Ta nhớ lại trí tuệ và lòng bi mẫn của Đạo Sư chân chính. 


Đời sống siêu vượt thời gian ‹à§(- 129 
Ngày ấy ngài chăm sóc ta thật âu yêm; giờ đây thời ấy đã 
trôi qua. 
Khi ta luôn nghĩ tới ngài, sự hiện diện của Đạo Sư tràn ngập 
trải tim ta. 
Ta tưởng chừng sắp gặp ngài, sau bao tháng năm xa cách; 


Nụ cười đón chào âm áp của ngài trở vê trong tâm ta. 


Dù đi tới phương nào, ta cũng nghĩ tới Đạo Sư; 

Dù ở trong chốn cô tịch nào, ta cũng nghĩ tới Đạo Sư; 

Dù nhìn thấy biểu hiện nảo, ta cũng nghĩ tới Đạo Sư — 

Luôn luôn, trong mọi lúc, ta nghĩ tới Đạo Sư chân chính của ta. 

Khi ta hát bài ca ai oán này, đám mây tiếp tục phình to ra cho 
tới khi nó có hình dạng một đống ngọc quý. Trên đỉnh, trong một 
chiếc lều ánh sáng cầu vồng năm màu, bổn sư của ta xuất hiện. 
Trong một vũ điệu duyên dáng, bàn tay ngài bắt ấn bảo hộ, ngài 
lộng lẫy hơn bao giờ hết và có lòng từ ái vô song. Ngài mỉm cười 
rạng rỡ và nói những lời này nghe như giọng của một người Bà 
La Môn: 

Con trai cao quý, con như trái tim ta, 

Đừng thất vọng; hãy lắng nghe lời cha con nói. 


Cha con chúng ta, những kẻ tới cùng lúc nhờ năng lực của 
những lời cầu nguyện trong quá khứ, thì bất khả phân 


Trong trạng thái của bản tánh tuyệt đối chói ngời. 


130 <4 HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Con trai, từ nay trở về sau, 

Hãy đề độ dài sự thực hành của con là bề dài cuộc đời con; 
Hãy lang thang từ nơi này sang nơi khác, trong những ấn 
thất núi non cô tịch; 

Bằng cách thực hành những khổ hạnh, cầu mong con cứu 
giúp mọi chúng sinh may mắn. 


Đừng sầu buôn, hãy nhìn vào tâm cảm thấy buồn đau. 
Guru thì không khác với tâm. 
Chính tâm tưởng nhớ guru; chính tâm ở đó guru tan lẫn. 


Hãy an trụ trong bản tánh không bị tạo tác của tâm, cái 
tuyệt đối. 


Với những động tác nhẹ nhàng, duyên dáng, như thể đang 
nhảy múa, ngài xuất hiện càng lúc càng lớn cho tới khi biễn mất 
vào bầu trời như một cầu vồng. Những đám mây cũng tan biến 
vào không gian, và những đau buồn của ta cũng tan biến theo. 
Ta an trụ một lúc lâu trong một trạng thái trong trẻo siêu vượt 
tư tưởng. 


Shabkar 


DI SẢN TÂM LINH, 
SỰ CHUYN HÓA VÀ TÍNH LIÊN TỤC 


Sự truyền dạy và tính liên tục là những điểm trọng yếu của 
truyền thống Phật Giáo. Những giáo lý sống động không được 
tàn lụi; sự chứng ngộ chân thực phải được trao truyền từ VỊ Thầy 
sang đệ tử. Những Đạo Sư Tây Tạng vĩ đại không phải là những 
điều huyền nhiệm biệt lập. Được bắt rễ trong mảnh đất phì nhiêu 
của sự xác tín và kiên trì của chính các ngài, trí tuệ của các ngài 
đã dần dần thuần thục trong vàng đương những sự ban phước và 
trí tuệ của vị Thầy của các ngải. Có nhiều cách để làm vui lòng vị 
Thầy của ta và đền đáp thiện tâm của ngài, nhưng cách thức được 
coi là tối hảo là đưa những giáo lý của ngài vào thực hành cho tới 
khi sự chứng ngộ chân thực ló rạng trong tâm thức của riêng ta. 


Về mặt này thì cuộc đời của Khyentse Rinpoche là một kiểu 
mẫu toàn hảo. Ngoài hai vị Thầy chính của ngài, ngài đã học 
tập với hơn năm mươi vị Thầy kiệt xuất từ mọi trường phái của 
Phật Giáo Tây Tạng. Sau khi hoản toàn hợp nhất những giáo lý 
vào cuộc sống của riêng ngài, khi ấy ngài đã có thể trao truyền 
chúng cho hàng ngàn đệ tử. Trong số những đệ tử đó, một số đã 
trở thành những vị trì giữ đích thực những giáo lý, những người 
thừa kế tâm linh, và hiện nay đang tiếp nối dòng truyền của ngài. 

Sinh năm 1924, Trulshik Rinpoche không chỉ là một người 
năm giữ dòng truyền thừa, ngải cũng là người nhận lãnh chính 
yếu “kho tàng tâm” của Khyentse Rinpoche, như được đặc biệt 


151 


132 ‹4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


tiên tri trong những bản văn của các kho tàng tâm này. Ngài cũng 
là vị truyền giới chính yếu các giới nguyện tu viện trong các dòng 
Nyingma và đã tôn phong cho vài ngàn tu sĩ. 


Khoảng ba mươi năm trước, trong khi đang hành hương ở 
Nepal, một đêm Khyentse Rinpoche mơ thấy ngài đang leo lên 
một ngọn núi sừng sững. Trên đỉnh là một tu viện nhỏ. Ngài đi 
vào và nhìn thấy ở bên trong những vị Thầy ngày trước của ngài 
đang ngồi cạnh nhau — ba vị Lạt Ma chính của Tu viện Shechen 
là Shechen Gyaltsap Rinpoche, Shechen RabJam, và Shechen 
Kongtrul. Khyentse Rinpoche lễ lạy các ngài và cất tiếng hát 
tụng bài kệ đau buồn, hỏi các vị Thầy là các ngài đã chịu đau khô 
trong tay những người Trung Quốc ra sao (cả ba vị đã bỏ mạng 
trong ngục tù vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960). 
Cũng trong một bải kệ, các ngài trả lời bằng một giọng, nói răng: 
“Đối với chúng ta sinh và tử như những giấc mộng hay sự huyễn 
hóa. Trạng thái tuyệt đối không màng tới sự thịnh suy.” Khyentse 
Rinpoche biểu lộ ước muốn được sớm gặp các ngài trong các Cõi 
Phật, bởi ngài đã nhìn thấy ít ỏi những gì còn lại trong một thế 
giới nơi các giáo lý biến mất nhanh chóng và hầu hết các vị Thầy 
chỉ là những kẻ lừa đảo mạo danh. Vào lúc đó, Shechen Kongtrul 
chăm chăm nhìn Khyentse Rinpoche với ánh mắt sắc nhọn và 
nói: “Con phải tận tụy làm việc để giúp ích chúng sinh và duy trì 
giáo lý cho tới hơi thở cuối cùng của con. Ba người chúng ta, hợp 
nhất làm một, sẽ đến với con như một Hóa Thân duy nhất, một 
người trợ giúp đề hoàn thành những mục đích của con.” Không 
lâu sau đó, vào năm 1966, trưởng nữ của Khyentse Rinpoche là 
Chime Wangmo hạ sinh một bé trai, là người được Karmapa thứ 
mười sáu xác nhận là Hóa Thân của Shechen Rabjam. 


Di sản tâm linh, sự chuyển hóa và tính liên tục ‹ð@(- 133 


Shechen RabJam Rinpoche không chỉ là cháu ngoại của 
Khyentse Rinpoche mà cũng là vị kế thừa tâm linh thực sự của 
ngài. Rabjam Rinpoche được ông ngoại nuôi dạy từ lúc năm tuổi 
và nhận lãnh mọi giáo lý ông ban cho trong hơn hai mươi lăm 
năm. Rabjam Rinpoche nói về mối liên hệ phi thường với vị 
Thầy-ông ngoại của mình: 


“Nhận thức đầu tiên của tôi về Khyentse Rinpoche là nhận 
thức về một người ông kỳ diệu tràn đầy thương yêu. Thực ra 
ngài giống như cha và mẹ thực sự của tôi trong một con người. 
Sau đó, khi tôi lớn lên, nhận thức này dần dần biến thành lòng 
tôn kính, xác tín sâu xa, và cuối cùng thành niềm tin tưởng bất 
biến. Vì thế, Khyentse Rinpoche đã trở thành Đạo Sư tâm linh 
của tôi. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu Kinh điển, tôi tìm thấy ở ngài 
mọi phâm tính mà Kinh điển đã mô tả về một Đạo Sư đích thực 
và chứng ngộ. Sau khi ngải viên tịch, sức mạnh của sự hiện diện 
của ngài chắng những không biến mắt mà còn trở nên mỗi lúc 
một trùm khắp. Bây giờ tôi nhận ra là mình may mẫn biết bao 
khi được gặp một người như ngài. Mục đích duy nhất của tôi là 
có thể duy trì các giáo lý của ngài và hoàn thành những điều ngài 
ước nguyện.” 

Cho tới nay, mục đích mà RabJam Rinpoche đang thực hiện 
nảy đã có những thành công đáng kê. Từ năm hai mươi lăm tuổi 
ngài đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trông coi những tu 
viện rộng lớn của truyền thống Shechen ở Nepal, Tây Tạng, và 
Bhutan, cũng như trách nhiệm giám sát việc xây dựng tu viện 
khác tại Bodhgaya ở Ấn Độ, nơi Đức Phật đã đạt được Giác ngộ. 


Dzongsar Khyentse Rinpoche, sinh năm 1961, là Hóa Thân 
chính của Khyentse Choky1 Lodro, một vị Thầy thân yêu khác 


134 c4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


của Khyentse Rinpoche. Khi Hóa Thân trẻ tuổi được xác nhận và 
được mời tới Sikkim đề làm lễ đăng quang, Khyentse Rinpoche 
đi xuống biên giới Sikkim-Ân Độ để đón chảo ngài. Trong vài 
giờ ngồi xe trở ngược lên Gangtok, thủ đô của Sikkim, suốt cả 
quãng đường Khyentse Rinpoche đã ôm cậu bé trong lòng và 
trảo nước mắt. Sau này những người có tham dự chuyên du hành 
đó đã hỏi ngài là vẻ buồn bã bộc lộ của ngài có phải do từ những 
linh tính về tương lai của vị Hóa Thân trẻ hay không. Nhưng 
ngài đã giải thích rằng những giọt nước mắt đó là nước mắt của 
sự hoan hỉ và sùng mộ, bởi trong vài giờ đồng hồ đó không phải 
ngài nhìn thấy cậu bé mà chính là Khyentse Chokyi Lodro ngày 
trước như thể trong thực tại. Sau này, Khyentse Rinpoche thường 
lễ lạy bất kỳ lúc nào ngài gặp vị Hóa Thân trẻ tuổi sau một thời 
gian dải vắng mặt — ngay cả trên một con đường đây bụi bặm. 
Về sau, Dzongsar Khyentse Rinpoche trở thành đệ tử thân thiết 
của Khyentse Rinpoche và đã nhận lãnh vô số giáo lý và sự nhập 
môn từ ngài. Dzongsar Khyentse Rinpoche hiện đang đứng đầu 
vài tu viện và Đại học tu viện ở Ân Độ và Bhutan. 


Sẽ chăng lợi ích gì khi kể tên tất cả những đệ tử của 
Khyentse Rinpoche, là những người mà như cách diễn tả của 
Tây Tạng đã nói, nhiều như những vì sao trong bầu trời mùa 
thu. Tuy nhiên, trong số những người đáng chú ý nhất — ngoài 
Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà chúng ta đã nói tới trước đây — là 
hai vị Choling Rinpoche, Namkhai Nyingpo Rinpoche, ]igme 
Khyentse Rinpoche, Dzigar Kongtrul Rinpoche, Senge Trakpa 
Rinpoche (một hành giả kiệt xuất đã trải qua nhiều năm trong 
ân thất), Orgyen Topgyal Rinpoche, và Taklung Tsetrul Pema 
Wangyal Rinpoche, vị này được nhiều người coi là nguyên mẫu 
của đệ tử lý tưởng và bản thân vị này cũng là một Đạo Sư có 


Di sản tâm linh, sự chuyển hóa và tính liên tục ‹à§@- 135 


phẩm tính. Chogyam Trungpa Rinpoche, Sogyal Rinpoche, và 
vài đệ tử khác của Khyentse Rinpoche cũng đã trở thành những 
vị Thầy có ảnh hưởng ở Tây phương. 


Như thế, dòng truyền thừa của Khyentse Rinpoche vẫn còn 
lưu truyền mạnh mẽ, trí tuệ và lòng bi mẫn của ngài vẫn nồng âm 
đủ để làm tan chảy quặng mỏ của sự sống của ta và lẫy ra được 
chất vàng Phật tánh tiềm ân trong đó. 


Khyentse Rinpoche đã sống và hít thở những giáo lý của đạo 
Phật một cách kiên quyết. Vượt lên bất kỳ bối cảnh văn hóa đặc 
thù nào, ngài có khả năng thúc đây mọi người tra vẫn một cách 
sâu xa những sự chọn lựa của riêng họ trong cuộc sông — Và Sau 
đó những tài nguyên bao la của sự chứng nghiệm thực tiễn và trí 
tuệ để dẫn dắt họ tới chỗ tìm ra con đường của riêng họ. Ngày 
nay những vẫn đề cùng với những giáo lý chúng ta phải đương 
đầu thì vẫn còn tươi mới và thích đáng như trước đây. Khyentse 
Rinpoche luôn luôn nhắn mạnh rằng Phật đạo được coi là cái gì 
được sống tới cùng tột, một làn gió trong lành không ngừng thôi, 
một phương cách đề kinh nghiệm những sự việc như chúng thực 
sự là. 


Vào lúc đầu tôi coi Đạo Sư là vị Thây, 

Vào lúc giữa tôi coi Kinh điển là vị Thây, 

Vào lúc cuối tôi coi tâm của riêng tôi là vị Thây. 
Từ vị Thầy chỉ ra con đường giải thoát 


Tôi nhận lãnh những giáo lý linh thánh cho sự giải thoát của 
riêng tôi: 


136 s4: HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 
Thực hành của tôi là trãnh làm tà hạnh và vun trồng đức hạnh. 


Từ vị Thầy Bồ Tát 
Tôi nhận lãnh những giáo lý Đại Thừa linh thánh về cách 
phát triển tâm giác ngộ (Bồ Đề tâm): 


Thực hành của tôi là yêu thương người khác hơn bản thân. 


Từ vị Thầy Kim Cương Thừa, 

Tôi nhận lãnh những giáo lý Mật Chú Thừa, những quán 
đảnh, và giáo huấn: 

Thực hành của tôi là nuôi dưỡng niềm tin, lòng tôn kính, và 
tri giác thanh tịnh. 


Shabkar 


Toàn bộ sự đột phá của giáo lý Đức Phật là để làm chủ tâm 
thức. Nếu bạn làm chủ tâm thức, bạn sẽ điều khiển được thân thể 
và ngôn ngữ, và nỗi khổ của riêng bạn và những người khác chỉ 
có thê đi tới chỗ kết thúc. Nhưng nếu bạn để mặc cho tâm thức 
tràn ngập những cảm xúc tiêu cực, thì cho dù hành động của thân 
thể và ngôn ngữ của bạn có vẻ hoàn hảo tới đâu chăng nữa, bạn 
vẫn còn ở rất xa con đường. 


Việc làm chủ tâm thức được thành tựu nhờ sự tỉnh giác liên 
tục về mọi tư tưởng và hành động của bạn. Hãy thường xuyên 
truy xét tâm bạn, và ngay khi những tư tưởng tiêu cực xuất hiện, 
hãy khắc phục chúng bằng những cách đối trị thích hợp. Khi 
những tư tưởng tích cực xuất hiện, hãy củng có chúng bằng cách 
hồi hướng công đức chúng mang lại, ước nguyện rằng tất cả 


Di sản tâm linh, sự chuyển hóa và tính liên tục ‹àÑ(- 137 


chúng sinh được kiến lập trong sự Giác ngộ vô thượng. Khi nuôi 
dưỡng sự chánh niệm liên tục này trong những thực hành an định 
và quán chiếu, cuối cùng bạn sẽ có thể duy trì được việc nhận 
ra trí tuệ ngay cả giữa những hoạt động bình thường và những 
sự xao lãng. Như thế sự chánh niệm là nền tảng rốt ráo, phương 
thuốc chữa trị mọi phiền não sinh tử. 


Sự thực hành Pháp đưa bạn tới một nơi ở đó bạn có thể duy 
trì cũng vẫn sự tỉnh giác không ngơi nghỉ đó dù ở trong hay ngoàải 
những thời khóa. Đây là điểm cốt tủy của mọi giáo huấn tâm linh; 
không có nó, dủ bạn trì tụng bao nhiêu thần chú và lời nguyện, dù 
bạn thực hiện bao nhiêu ngàn lần lễ lạy và đi nhiễu chăng nữa, 
chừng nào mà tâm bạn vẫn còn xao lãng thì không điều gì trong 
những thực hành đó có thể giúp bạn thoát khỏi những cảm xúc 
che chướng của bạn. Đừng lãng quên điều trọng yếu nhất này. 


Khyentse Rinpoche 


VÒNG TRÒN VIÊN MÃN 


Bao giò không gian còn tôn tại, 

Và bao giờ chúng sinh còn hiện hữu, 
Câu mong tôi cũng tốn tại 

Để tiệt trừ nỗi khổ của thể gian. 


ShanHdeva 


Vào ngày 28 tháng Mười Hai năm 1995, một số đông khác 
thường những Lạt Ma, tu sĩ và Phật tử từ những miền trên thế 
giới đã tụ hội ở Maratika thuộc miền Đông xứ Nepal, một thánh 
địa của Guru Padmasambhava. Trulshik Rinpoche, một bậc hiền 
minh bảy mươi hai tuổi đứng đầu một đoàn diễu hành đầy màu 
sắc gồm những tu sĩ và người sùng mộ, mỗi người cầm một cây 
nhang cháy đỏ, đang đứng đợi và hướng mắt lên trời. Tiếng gầm 
lớn dần của một chiếc trực thăng Nga Sô lớn phá vỡ sự yên lặng 
tinh khôi của những rặng núi. Trong số hai mươi hai hành khách 
là Hóa Thân trẻ tuôi mới được công nhận của Khyentse Rinpoche. 

Khi em bé hai tuổi rưỡi xuất hiện trong vòng tay của mẹ, 
Trulshik Rinpoche đã dâng cho cậu một chiếc khăn lễ dài màu 
trăng. Như thể hoàn toàn thông thạo lối chào mừng truyền thông 
nảy, cậu bé chăm chú đặt nó quanh cô Trulshik Rinpoche. 

Đây không phải là một cuộc hội họp thông thường. Trulshik 
Rinpocbe là vị Lạt Ma, từ tu viện cô tịch xa xôi gần Núi Everest, 


138 


Vòng tròn viên mãn sàc- 139 


đã công nhận cậu bé là Hóa Thân của vị Thầy yêu quý của ngài, 
Dilgo Khyentse Rinpoche. 


Sau khi Khyentse Rinpoche viên tịch vào năm 1991, những 
đệ tử thân thiết của ngài đã tự nhiên hướng về Trulshik Rinpioche, 
đệ tử lâu năm và thành tựu nhất của ngải, để tìm kiếm Hóa Thân 
của Khyentse Rinpoche. 


Từ lúc đó, Trulshik Rinpoche đã có những giấc mơ và thị kiến 
biểu thị một cách rõ ràng nhân dạng của vị Hóa Thân. Đặc biệt 
là có một thị kiến bao gồm một bài kệ bốn dòng tiết lộ năm sinh 
của em bé, tên cha mẹ, và nơi có thể tìm thấy em bé. Tuy nhiên, 
ngài đã giữ bí mật những chỉ tiết này cho tới tháng Tư năm 1995, 
khi ngài gởi một lá thư cho cháu ngọai của Khyentse Rinpoche 
là Shechen RabJam Rinpoche. Khi được giải mã, bài kệ đã tiết lộ 
rằng người cha tên là Choling Rinpoche Mingyur Dewai Dorje 
(chính là con trai của Tulku Urgyen Rinpoche, một trong những 
băng hữu tâm linh thân thiết nhất của Khyentse Rinpoche), và 
mẹ là Dechen Paldron. Con trai của họ, sinh vào sinh nhật của 
Guru Padmasambhava, ngày mồng mười tháng năm Năm Dậu 
(30 tháng Sáu, 1993), như bài kệ đã nói, là Hóa Thân không thể 
nhằm lẫn của Paljor” (một trong những danh hiệu của Khyentse 
Rinpoche). Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xác nhận đứa trẻ này là Hóa 
Thân của Khyentse Rinpoche. 


Vào ngày 29 tháng Mười Hai, một buổi lễ đơn giản và cảm 
động được tổ chức trong hang động Maratika. Đối với những 
người tụ hội ở đó, một số đã đi bộ nhiều ngày từ Kathmandu hay 
Bhutan, mặt trời đã ló rạng từ trong trái tim họ vào thế giới nói 
chung. Như thế lời cầu nguyện mà Đức Đạt Lai Lạt Ma viết chỉ 
một ngày sau khi Khyentse Rinpoche lìa bỏ thế giới này đã được 
đáp ứng: 


140 ‹4<- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI GIÁC NGỘ 


Chúng sinh càng cần được cứu giúp, 

Thì chân tánh của ngài càng thêm thương yêu họ. 

Vì thế, để làm thuần thục và giải thoát mọi chúng sinh trong 
thời đại tối ám này, 

Xin nhanh chóng hiển lộ dung nhan như vằng trăng của Hóa 
Thân ngài! 


Vòng tròn viên mãn đã được vẽ ra. 



















King TrisongDesn ...... 
 - 
sàng” Su S7 sac Đâcoc Sốc cổ l 
Rigdzin Jigme Lng  NKeem 3> Incimadon 
798 ` ——> JigmeGyalweN) ———¿ vs 
Dodnpchen TC va, Jzme TRỢ Teacher.Disdple 
Trinlé Özer H0 TƯ. Nga e,.eesenrr na, Anh 
146-1817 “m¬x % Y — tạniy 
T TNN ‡ Patrul Rinpoche 
9 DON jnờY ý 1808-1887 vị Loter V 
DolaJigme Keang, —— 800-1859 „. Jamyang Khyentse AMưom >Miphm WAngpo Mau TT 
Ôn ToPesiEDS = Wangpo Dnkpk  Rinpoche l8-M Đoje  KhenpoShenga 
Xi hengoi RA PhEICC=====—— ` 1842194 1846-12 Ụ 1871-1927 
Kehoy Sim. Khenpo Thubga 
Chökyi Gyatso. Shechen 
1880-1925 GyalsapIV  DzoghenV Drungnam Gyatrul 
I87L1926 18721935 
kỗ Shechen Kongtrul 
Ai GESAt Sự Tema Drim€. 
¿. H “5 1901-1960) 
Pu Ỷ £zˆ Ỷ YZ.” *s,. Shechen Rabjam VI 
Khyense Palpung (Beru) - vý M Tế TH ngu 910-195) 
Khyenoe Dzokchen $©Phajo  JmVangKhyente TT TT nen, Ẫ ể 
gchen n s7. % sÝ_ Karmapa XVI 
8961945  Khyenge - Dorje Chökyi Lodrõ — Ỳ T Đội 9g 
: 1893-1259 Sangye NyenpalX  D¡1.© Khyentse Ri h h "‹ 
¿ J897192 —> Dilgo Khyentse Rinpoche ——~~— Dudjom Rinpoche 
1910-1991 F Jigdral Yehe Dorje 
s ï Tế 1904-1987 
kS ⁄ ị L «°” `® Kangyur Rinpoche 
*~ : X Longchen Yeshe Dorje 
yên 1 » DalailamaXIV ‡ Ì Chim£Wangmo «° 1897-1975 
of Palpung _ TeainGnHo ý ĐI: vệ Tralshik Rinpoche 
b. 1947 * b. 1935 : z Ngaưang Chai! Lodrõ 
í Dzongsar Khyentse ị Y b I924 
KhyenseYehe  JímeKhyent€  TasuuoChơpiGauo ‡ _ Shechen Rabjam VII 
b. 1962 b. B63 b. 96 : b. 96 
Dilgo Khyentse II 
o£ Shechen 
Tiè Kbyente inearuallons and Kbyemtse Rinpocbe% priucipal teacbing liueáges Ungyen Tenzia ]igme Lhundrup, 
(Eor rưwsaie d4 vi maik‡ to iwelukc all gƒ Khyentee Rinpocbe prixcijpal aulenb) b, 1993 








Các hóa thân Khyentse và dòng giáo huấn chỉnh yếu của 
Khyenise Rinpoche 
(Không bao gầm tất cả các đệ tử chính yếu của 


Khyentse Rinpoche) 


Vòng tròn viên mãn dc l4I 











>\ Benehen 









» vn “Ôạachula ^^ G10y” 
k. È « Z: — Golokc 
\ vhSẶT T B E T\+« \ l .n.. SZECHUAN 
` ` HN ` Đeng 
& Tư CẢ CA TMồ 
ty CÔ vao Mù, 
+ « “, zongp 
Dharamsala _| 
—Š⁄w 
/ 
ị CHINA 






Maratika 






"À _— ` 
XU = `. 
INDIA ` X 
Bodhgaya 


This map shows the borders of Tibet 
before the communist invasion of 1959. 


“—-—- 
0 200 500 
Kilometers 





Bản đồ chỉ rõ biên giới của Tây Tạng trước khi bị xâm 
chiếm năm 1959 


Công việc ấn tổng sách điện tử này do quỹ Liên Hoa 
Quang thực hiện với sự cho phép và trợ giúp của 
Tủ Sách Liên Hoa Sanh. 

Xin tùy hỉ công đức tất cả bè bạn gần xa ủng hộ 


cho chương trình này. 


Nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả hữu 


tình chúng sinh trọn viên thành Phật Đạo. 


CA VN Ệ) 
Š 


TỶ tàlr¬ 


- =..g——rnes 











